


Sơ Đô Tư Duy 


Dành Cho Sinh Viên Y Khoa 


Tác giả: Olivia Smith 
Biên dịch: Nhóm chia sẻ Ca lâm sàng 


—: 


CRC Press 
Taylor & Francis Group 








https://tieulun.hopdlb.org 


Sơ Đô Tư Duy 


Dành Cho Sinh Viên Y Khoa 


Trường Y Khoa Hull York, Vương Quốc Anh 


CRC Press 
Taylor & Francis Group 
Boca Raton London New York 


CRC Press ¡is an imprint of the 
Taylor & Francis Group, an informa business 


https://tieulun.hopto.org 





Chương Ï 
Chương 2 
Chương 3 
Chương 4 
Chương Š 
Chương 6 
Chương 7 
Chương 8 
Chương 9 
Chương 10 
Chương II 
Chương 12 
Chương 13 
Chương 14 


Phụ lục 1 
Phụ lục 2 


Hệ Tim Mạch 

Hệ Hô Hắp 

Hệ Tiêu Hóa 

Hệ Tiết Niệu 

Hệ Nội Tiết 

Huyết Học 

Bệnh Truyền Nhiễm 
Hệ Miễn Dịch 

Thần Kinh 

Hệ Cơ Xương Khớp 
Hệ Sinh Dục 

Phôi Thai Học 

Rối Loạn Di Truyền 
Các Vấn Đề Khác 


Tiêu chuân chân đoán bệnh 
Các trang web hữu ích 


19 
35 
53 
7 
93 
105 
123 
133 
lo 
173 
187 
197 
213 


2/90)! 
J/P/ 


https://tieulun.hopto.org 


Nhóm dịch 





Trưởng nhóm: Admin Page Chia sẻ Ca lâm sàng 
Facebook: https://www.facebook.com/calamsanghay 


Tham øia biên dịch: 

1. Bùi Thê Thăng Học Viện Quân Y 

2. Vũ Phương Tiên Đại Học Y Dược Hải Phòng 
3. Huỳnh Anh Tuấn Đại Học Y Dược Huế 

4. Nguyễn Văn Thạch Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch 
5. Phạm Thanh Mai Đại Học Võ Trường Toản 

6. Trịnh Thị Hồng Nhung Đại Học Y Hà Nội 

7. Phạm Thị Hải Yến Đại Học Y Hải Phòng 

$. Đào Thị Mai Ngọc Đại học Y Hà Nội 

9. Nguyễn Thanh Sơn HV Y Dược Học Cổ Truyền 
10. Vương Thị Hường Đại học Y Hà Nội 

11. Nguyễn Phúc Tân Đại học Y Dược TPHCM 
12. Phan Duy Cảnh Đại Học Y Hà Nội 

13. Lâm Minh Khoa Đại học Y Dược Cân Thơ 
l4. Đặng Quang Sang Đại Học Y Dược Huê 

15. Nguyễn Kim Thùy Đại Học Y Dược TPHCM 
16. Phạm Ngọc Trâm Đại Học Y Dược TPHCM 


https://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu của nhóm dịch 





Cuôn sách “°Sơ đồ tư duy dành cho sinh viên Y khoa'? được biên 
địch từ cuôn Mindmaps for Medical Students. Nội dung cuôn sách gôm 
14 chương: 


Chương ] Hệ Tìm Mạch 
Chương 2 Hệ Hô Hấp 

Chương 3 Hệ Tiêu Hóa 
Chương 4 Hệ Tiết Niệu 
Chương 5 Hệ Nội Tiết 

Chương 6 Huyết Học 

Chương 7 Bệnh Truyền Nhiễm 
Chương 8 Hệ Miễn Dịch 
Chương 9 Thân Kinh 

Chương 10 Hệ Cơ Xương Khớp 
Chương 11 Hệ Sinh Dục 
Chương 12 Phôi Thai Học 
Chương 13 Rối Loạn Di Truyền 
Chương 14 Các Vấn Đề Khác. 


Mỗi chương gồm các chủ đề thông dụng mà sinh viên Y thường 
đối mặt, được trình bày theo cách rõ ràng, ngăn gọn, theo dạng sơ đồ tư 
duy. Mỗi chủ đề bao gồm: Định nghĩa bệnh, nguyên nhân, lâm sàng, xét 
nghiệm, điều trị và biến chứng. 


Cuốn sách được hoàn thành là nhờ sự cố găng rất lớn của nhóm 
dịch “Chia sẻ ca lâm sàng”ˆ với trưởng nhóm là Admin Fanpage : Chia 
Sẻ Ca Lâm Sàng. 


Cuối cùng, Dù đã rất có gắng nhưng quá trình dịch và soạn không 
thể tránh khỏi những sai sót. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 


Facebook: <https:/www.facebook.com/calamsanghay/> 
Email: chiasecalamsang()gmail.com 


Xin trân trọng cảm ơn! 
Ngày 15/04/2016 


https://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu của tác giả 





Ý tưởng viết cuốn sách này bắt đâu khi tôi còn là sinh viên Y 
năm 2. Khi đó, tôi nhận thấy răng có một lượng lớn kiến thức sinh 
viên Y khoa cân nhớ. 

Tôi dự định viết một cuốn sách trình bày các kiến thức 
liên quan tới nhau theo một cách đơn giản để tóm tắt, nhân 
mạnh những kiến thức tôi đã học được từ sách vở, bài 
giảng, và trên lâm sàng, đặc biệt là trong các kì thi. Sau đó, 
tôi đã có cơ hội biến điều này thành sự thật. 

Cuôn sách này gôm những chủ đề thông dụng mà sinh 
viên Y thường đối mặt, được trình bày theo cách rõ ràng, ngăn 
øọn. Mỗi chủ đề bao gồm: Định nghĩa bệnh, nguyên nhân, lâm 
sàng, xét nghiệm, điêu trị và biên chứng. 

Cuỗi cùng, tôi hi vọng bạn đọc sẽ thích cuỗn sách này 
và tôi hi vọng những điêu tốt đẹp nhất sẽ đến với sự nghiệp 
học, y khoa của bạn. 


Olivia Smith. 
Sinh viên Y khoa năm 4. 


Trường Y khoa Hull York, Vương quốc Anh. 


https://tieulun.hopto.org 


Chương I Hệ Tim Mạch 





MAP11 Suy Tim 
MAP 1.2 Sinh lý bệnh học của suy tim sung huyết (CHE) 4 
MAP 1.3 Nhỏi máu cơ tim (M) 6 
MAP 1.4 Cơn đau thắt ngực ổ 
MIAP 1.5 Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng I0 
FIGURE1.1 Van tim l1 
TABLE1.1 Bệnh van động mạch chủ I2 
TABLE1.2_ Bệnh van hai lá 14 
MAP 146 Tăng huyết áp ló 
FIGURE 1.2 _ Hệ Renin Angiotensin 17 
MAP1./ Rung nhĩ (AF) l8 


Hệ Tìm Mach 


hftps://tieulun.hopto.org 


BÉ Tìm \ bi0n Map I.1 Suy tim 


Suy tim là øì? 

Định nghĩa: là tình trạng cơ tim không có 
khả năng bơm đủ lượng máu (cung 
lượng tim) để đáp ứng nhu cầu sinh lý 


Nguyên nhân 

Bất cứ nguyên nhân nào gây phá hủy cơ tim 
đều dẫn đến suy tim. 

Ví dụ bao gồm: 


Phân loại 
Tiêu chuân của Framingham cho suy tỉm 
sung huyệt: 2 tiêu chuân chính hoặc I tiêu 


của cơ thê. Nó có thể được phân loại 

theo nhiều cách: 

s_ Suy thất trái(LVF): triệu chứng của 
LVE: khó thở kịch phát vê đêm, khò khè, 
ho về đêm có đàm màu hồng đô phù phối. 


Suy thất phải (RVF): triệu chứng của 
RVE, nguyên nhân thường do LVIE hoặc 
bệnh phôi, phù ngoại biên và cô 
trướng. 
Suy tim cung lượng cao và cung lượng 
thâp. Điêu này là do hậu gánh quá nhiêu, 
tiên tải quá mức và chức năng bơm của 
tim suy. 

Sinh lý bệnh 

Xem trang 4. 


Bệnh động mạch vành. 

Tăng huyết áp. 

Rung nhĩ. 

Bệnh van tim. 

Các bệnh cơ tim. 

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. 
Thiếu máu. 

Rối loạn nội tiết. 

Bệnh tim phổi: đây là do suy chức 
năng tâm thât phải gây ra bởi 
bệnh phôi. 


PC 0 DI .51)À/0)/:) 





chuân chính và 2 tiêu chuân phụ: 
e©_ Tiêu chuẩn chính: PAINS 
Khó thở kịch phát về đêm (P). 
Phù phôi cấp (A). 
Tăng kích thước tim, tăng áp lực tĩnh 
mạch trung tâm (Ù. 
Tĩnh mạch cô nôi (NÑ). 
S3 gallop (5). 
Tiêu chuân phụ: PAIN 
o_ Tràn dịch màng phổi (P). 
Phù cổ chân(hai bên) (A). 
Nhịp tim tăng 120 lần/phút. (I) 
Ho về đêm (N). 


Phân loại suy tỉm của Hội Tỉm 
Mạch New York 

I: Không giới hạn hoạt động thê lực. 

II: Giới hạn nhẹ hoạt động thê lực. 

HH: Giới hạn hoạt động thể lực nhiều. 
IV:Không có khả năng hoạt động thể lực 


httôs://tieulun.hopto.org 


Điều trị 
Bảo tôn: khuyên ngừng hút thuốc lá, giảm 
cân, tăng cường chế độ ăn uống lảnh mạnh 
vả tập thê dục . 
se Thuốc: 
Nhóm ức chế men chuyền (ACE]) 
Beta-blockers: Hiện nay chỉ có 2 
loại được cho phép sư dụng ở Anh 
(UK) là bisoprolol và carvedHlol. 
Candesartan: Là thuốc chẹn thụ thể 
Angiotensin (nêu không dung nạp với 
thuốc ức chế men chuyên ). 
Digoxin: một glycoside tim. 
Lợi tiểu, ví dụ: furosemide. 
Spironolactone: chất đối kháng với thụ 
thể aldosterone. 
e Phẫu thuật: ghép tim. 


l; [3i Nii¡ 8) P10) 


Các biến chứng 
® Suy thận. 


® Rôi loạn chức năng van tim. 


®_ Đột quy. 


Cận lầm sàng 
® Máu: 


o FBC,U&Es,LETs, TETs, lipid profile. 

©_ BNP(brain natriuretic peptide ). 
Nó gợi ý cho thấy có bao nhiêu tế bào bị 
kéo căng. BNP được xem là bảo vệ tim 
mạch, nó gây cho kênh Na” ion và HO 
thải ra ngoài khi giãn mạch. Khi nồng độ 
>400 pg/mL (116 pmol/L) 
được gợi ý là có suy tim. 

CXR- Xquang ngực: ABCDE 

o_ Phù nề phế nang (Alveolar oedema). 

©S Đường Kerley B. 

©_ Tim lớn (Cardiomegaly). 

©_ Giãn mạch thùy trên (Dilated upper 

lobe vessels. 

o Tràn dịch mảng phối (pleural Effusion). 

Siêu âm tim: mục địch là đê xác định 

nguyên nhân và đánh giá chức năng 

tim. 


s - Điện tâm đô. 


\//210000/1)00/0/Àì05) 





|; [3i Ni 87 P10)) \ I0 IN)101:0ì 20720010110) 0271000110). 15:10) /2010(0Ì)pin) 





Nguyên nhần của suy tim trái Nguyên nhần của suy tim phải 


Bệnh động mạch vành. _ :- : ® Suy tim trái. 
Tăng huyết áp. Tôn thương thiêu mẫu Bệnh van ba lá. 


Bệnh van động mạch chủ. se Giảm hiệu suất cơ tim. Bệnh van động mạch phôi. 
Bệnh van hai lá . Bệnh mạch máu phối. 
® Bệnh cơ tim. 


l2 .))1)/10)/2)012/)009)0 0) L20):20)0/ 
JÌ118.))11190/110/4210(93si:À) 


s®- Tăng công cơ tim. 
se | Cung lượng tim. 
°84j..DÐ 





https://tieulun.hopfo.org 


Hệ Tỉm Mạch 


Kích hoạt cơ chế bù trừ 

®- Kích hoạt hệ renin angiotensin aldosterone (XAAS) gây giữ Na” ion và HO, và co mạch ngoại 
vị. Điêu này làm tăng tiên tải. 

® Sự hoạt hoá của hệ thần kinh ø1ao cảm làm tăng nhịp tim và gây ra co thắt mạch ngOạiI VI. 
Điêu này làm tăng hậu tải. 

® † Kích thước tế bảo cơ tim. 


Sự kích hoạt lâu dài của cơ chế bù trừ này làm suy tim tệ hơn và dẫn đến phá hủy cơ tim. 


Ghi nhớ răng: 

® Nguyên nhân của sự giãn nở tim là sự gia tăng thê tích cuối tâm trương. 

® Áp lực tĩnh mạch cô tăng cao (JVP) liên quan đên suy tim phải và quá tải dịch. 
e Gan to gây ra bởi sự ứ trệ lưu thông tuần hoàn cửa ở gan. 





\ E18 N23): 18 1/21919)0)018/19/000)7217.1)À/091008-1)))19Ä0)001/9)10(0)si5)) 


https://tieulun.hopto.org 


512 b)¡: 0/10) 


Nhỏi máu cơ tim (MŨ) là gì? 

Cũng được biết đến như một cơn đau tim. Nó xảy 
khi có hoại tử cơ tim sau khi vỡ mảng xơ vữa động 
mạch, và nó có thê gây tắc một hay nhiều động 
mạch vành. MI là một phần của hội chứng mạch 
vành cấp tính. Các hội chứng mạch vành cấp tính bao 
gồm: 

se _ MI có ST chênh lên(STEMI). 

®_ MỊ không có ŠT chênh lên (NSTEMI). 


® - Đau thắt ngực không ôn định. 


Nguyên nhần 
se _ Xơ vữa động mạch. 


Triệu chứng 

se Buôn nôn, vã mô hôi, đánh trồng ngực. 

se Cơn đau thắt ngực kéo dài hơn 20 phút. 

s_ Lưuý: Có thê không có trong bệnh tiêu đường. 


Dấu hiệu 
Ghi nhớ RIP: 


®_ Tăng áp lực tĩnh mạch cảnh (R) (JVP). 
® Mạch nhanh (J), thay đôi huyết áp. 
®.- Xanh xao, lo lắng (P) 


Sinh lý bệnh học 


Xem trang 9 cho sinh lý bệnh của xơ vữa động mạch 


Các loại nhồi máu 
s_ Xuyên thành: 
o__ Ảnh hưởng đến toản bộ thành 
cơ tim 
©_ ST chênh lên và Q hoại tử 
®_- Vùng dưới nội tâm mạc: 
©_ Hoại tử <50% thành cơ tim. 
o_ ST chênh xuống. 


\/ÿ.\ c 
\\j¡10) \V 11 ®018 0ì: 00 /TỆ 


\ E190 RGN))01010::;1109/9851::16\/1)) 


Cận lầm sàng 


ECG: có thê thấy: 

o_ ST chênh lên,ST chênh xuống, sóng T đảo ngược. 
e__ Block nhánh trái (LBBB). 

se Sóng Q hoại tử. 

Xquang ngực (CXR):cho thấy: 

o_ Tim lớn. 

o_ Phù phối. 

o__ Trung thất mở rộng. 

Máu: tìm dấu sinh học tim: 

e. Troponin I. 

e_ Troponin T 

Chụp mạch máu để thực hiện can thiệp 
mạch vành qua da (percutaneous coronary 
1ntervention (PCI). 





https://tieulun.hopto.org 


Điều trị - 
se Bảo tồn: điều chỉnh lỗi sống như là ngưng hút Biên chứng 

thuốc lá và tăng tập thể dục. Ghi nhớ với: € PEAR DROP: 

Thuốc - MONA B cho điều trị cấp cứu: se Sốc tim (Cardiogenic shock), loạn nhịp tìm (Cardiac 

s_ Morphine. arrhythm1a). 

o_ Oxygen (nếu thiêu oxy). : : =- ¬-. 

©_ Nitrates (glyceryl trimtrate [GTN|). Lưu ý: Rung nhĩ (AE) làm bệnh nhân HC TM CƠ 
đột quy. AFđược định nghĩa là nhịp không đêu một 
cách không đều và ECG mắt đi sóng P, khoảng RR 
không đều, một khoảng nhấp nhô, phức hợp QRS 
hẹp. Bắt đầu điều trị thuốc chông đông máu. 


o__ Anticoagulants: thuốc chống đông, ví dụ 
aSpirin 
và thuốc chống nôn. 
o_ Beta-blockers nếu không có chông chỉ lây 
j" ®_ PcricardItis: viêm màng ngoài tim. 
se. Emboli: thuyên tặc. 

Tất cả các bệnh nhân nên được chỉ định: aspirin, ®_ Ancurysm formation: hình thành chứng phình động mạch. 
©® 


thuốc ức chế men chuyên (ACEI), nhóm beta-blocker Rupture of ventricle : vỡ tâm thất. 


(nêu không có chống chỉ định; chẹn kênh canxi là một 

lựa chọn thay thế tốt) và một thuốc nhóm statin. Hội chứng Dressler: một viêm mảng ngoài tim tự 

® Phẫu thuât: tái tưới máu với PCI khi STEMIL miên tiên triên từ 2-10 tuân sau MI. Đây là một tam 
PCT cũng được sử dụng trong NSTEMInhưng chứng với: l) sôt; 2) đau kiêu màng phôi; 3)tràn dịch 
nêu bệnh nhân có NSTEMI mà không PCIcấp mảng ngoài tim. 
cứu, fondaparinux( một chât ức chê yêu tô Xa) Rupture of free wall: thủng thành tự do thât 


hoặc tiêm dưới da heparin trọng lượng phân tử Papillary muscle rupture: đứt cơ nhú. 
thấp (LMWH). 





l5[ Ni: 0/10) 0/010 1 9). f][2G://LCUIIÚL1/F 


512 b)¡: 0/10) 


\ ID 009)000i-1)0 0ï: 721107154) (6 


Cận lầm sàng: ECG 
s ECG cho dấu hiệu của ST chênh 


Các loại đau thắt ngực 
®_ Dau thắt ngực ôn định: xảy 


Cơn đau thắt ngực là øì? 

Cơn đau thắt ngực có thê được định 

nghĩa là sự khó chịu dưới xương ức 

đượ thúc đầy như vận động nhưng có 

thê giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng 

thuộc Glycerin trinitrate (GTN!). 

Nguyên nhân 

se _ Xơ vữa động mạch. 

se Hiếm: thiêu máu vả chứng loạn nhịp 
tim 

Yếu tố thúc đây 

s® Thẻ dục. 

se Thời tiết lạnh. 

® Bữa ăn nhiều. 








\ I0 71001) 07108.01:4)4v 


ra khi vận động và giảm 

khi nghỉ ngơi. 

ST DEPRESSION: 

ST chênh xuông 

Đau thắt ngực không Ổn định: đau khi 
nghỉ ngơi, các triệu chứng nặng hơn. 
ST DEPRESSION 

Đau ngực kh năm: xuất hiện khi năm 
ST DEPRESSION 

Cơn đau ngực Prinzmetal : do co 

thất động mạch vành. 
SLTELEVATION 

; ĐI CHÈHH lên 








xuống hoặc ST chênh lên. ECG găng 
sức không còn được khuyên cáo 
trong guidelines của NICE. 

CT scan, Coronary Calcium Score : 
điêm vôi hoá canxi trên mạch vành 
(điêu này được đo trên CT) và chụp 
động mạch vành. 

Go for thalliumscan: cho đi Scan 
thallium (siêu âm TalI) 





https://tieulun.hopto.org 





Sinh lý bệnh Xơ vữa mạch vành 
Xơ vữa động mạch là một quá trình tiễn triên chậm và là 
nguyên nhân cơ bản của bệnh tim thiếu máu cục bộ khi 
nó xảy ra trong động mạch vành. 
Có 3 giai đoạn hình thành mảng xơ vữa: 
1 Hình thành vệt béo (fatty 
sfreak) 
Lipid là chất lắng đọng trong lớp nội mạc mạch của 
động mạch. Điều này cùng với thương tôn mạch, gầy 
ra viêm, tăng tinh thắm vả gây thu hút bạch cầu. Đại 
thực bảo thực bào lipid và trở thành tế bào bọt. Kết 
quả tạo thành dải béo. 
Hình thành mảng lipid sợi (Eibrolipid) 
Lipid trong lớp nội mạc kích thích sự hình thành 
các mô sợi colagen. Điều này làm mỏng hơn nữa 
lớp giữa của thành mạch máu. 
Hình thành mảng xơ vữa 
Điều này xảy ra khi các mảng bám trở nên to lớn 
và dễ bị vỡ. Các mảng bám có thê được vôi hóa 
do kết tụ canxi vào lipid. Khi vỡ, kích thích đông 
máu và tạo thành huyết khối. Nếu động mạch 
vành bị tắc một phần kết quả là thiếu máu cục bộ 
cơ tim và gây ra cơn đau thắt ngực. Nếu động 
mạch vành bị tắc hoàn toàn hậu quả là gây ra 
hoại tử cơ tim và nhồi máu cơ tim (MD. 





Hệ Tim Mach 


| 


Biên chứng 
e©  Nhổi máu cơ 


tim (MÙ. 
® Đột quy. 








Điều trị 
se Bảo tôn: điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, ví dụ: 


kiêm soát cholesterol, kiểm soát đái tháo đường, 
ngưng hút thuốc lá, giảm cân, tăng cường tập thê 
dục và kiêm soát huyết á áp. 
Thuốc: 
©_ Nitrates: glyceryl trimtrate (GTN) dạng xỊ. Tác dụng 
phụ: đau đầu và hạ huyết áp. 
©Ä - Aspirin 
B— Beta-blockers nhưng chống chỉ định trong bệnh 
hen và bệnh phôi tắc nghẽn mạn tính (COPD). 
Chất đối kháng C— Ca? đặc biết nếu nhóm 
beta-blockers có chống chỉ định. 
Hoạt hóa kênh K”, ví dụ: nicorandil. 
Phẫu thậu: tạo hình mạch vành qua da (PTCA) hoặc mỗ 
bắt câu động mạch vành (CABG). 





Máy 1.4 (1n đau th? nước 





512 )¡: 0/10) 


Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng là gì? 
Đây là một bệnh nhiễm trùng của màng trong tim 
thường liên quan đến các van tim, với 'sùi' của các 
tác nhân lây nhiễm. 


Van hai lá bị ảnh hưởng nhiều hơn nhưng thường 
van ba lá liên quan đến người sử dụng thuốc đường 
nh mạch 
Các yếu tô nguy cơ 

Lạm dụng thuốc đường tĩnh mạch (IV). 

Tôn thương tim. 

Bệnh tim hậu thấp. 

Điều trị nha khoa: yêu cầu kháng sinh dự phòng. 


Các tác nhân gây bệnh 
Streptococcus viridans. 
Staphylococcus qureus. 
Staphylococcus_ epidermidis. 
Bạch hầu. 

Microaerophilic streptococci. 


e® _ HACEK group: Haemophilus, Actinobacillus, 
Cardiobacterium, Eikenella and Kingella. 








Sinh Lý bệnh 

Viêm nội tâm mạc nhiễm 
khuẩn là một bệnh ít gặp 
thường ảnh hưởng đến bệnh 
nhân đã có một bất thường 
van. Lý do tại sao van tin 
được nhắm mục tiêu là vì van 
tim được cấp máu hạn chế và 
hậu quả là các bạch cầu trong 
máu không thể tiếp cận được 
van tim. Du khuẩn huyết tập 
trung tại van gây ra các sùi 


MAP 1.5 


M0 08//))007 20.08.1000. ì 





2100 4L010›1018r20):10:::2140)) 


Phân loại viêm nội tâm mạc NK 
Tiêu chuẩn Duke: 2 tiêu chuẩn chính hoặc I tiêu 
chuẩn chính và 3 tiêu chuẩn phụ hoặc 5 tiêu chuẩn 
phụ. 
s Tiêu chuẩn chính: 
o__ Cây máu dương tính 2 lần riêng biệt 
o. Băng chứng tôn thương nội tâm mạc. 
s Tiêu chuẩn phụ: FIVE 
Fever : Sốt >38°C. 
IV sử dụng thuốc đường tĩnh mạch 
hoặc có bệnh tim trước đó, và 
Immunological phenomena: hiện tượng miễn 
dịch, ví dụ : nốt Osler hoặc điểm Roth. 
Vascular phenomena: hiện tượng mạch máu. Ví 
dụ: phình nắm hoặc tổn thương Janeway.© 
Echocardiograph findings: phát hiện trên siêu 
âm tim. 


Cận lầm sàng 
s© Cấy máu: lẫy 3 mẫu từ ba nơi ngoại vi 

khác nhau 

Máu: bệnh thiểu máu. 

Phân tích nước tiểu, đái ra máu vi thể. 

CXR: Xquang ngực 

Phát hiện sùi khi siêu âm dịch ở 

thực quản, dịch thành ngực. 
pS://7EUiun.OBpIO.Org 








T9 Xà nhân gây bệnh. Kiểm tra phác đồ sử Các dâu Ko hs Àhởbgi le bừng 2 
s V y : = ° Ƒ Lá sU : 
mãn... Ghi nhớ đó là FROM JANE: 
Bảo tôn: duy trì răng miệng tôi. 
e Thuốc: theo kinh nghiệm là 
benzylpenicillin và gentamicin. 
Streptococci: benzylpenicillin và 
amoxicillin. 
Ð LẠP Dỹ IOCOCCI: Hucloxacillin và Tổn thương Janeway (nốt sần không đau đớn thây 
genfamicin. răng trên lòng bàn tay và gan bàn chân). 
Aspergrllus: miconazole. Anaemia: Thiếu máu 
Phẫu thuật: sửa chữa van hoặc van thay thế Nails: xuất huyết dưới móng. 
Emboli: thuyên tắc. 


Fever: sốt 

Roth”s spots : đồm Roth (nhìn thấy khi soi đáy mắt) 
Nốt Osler”s nodes (các nốt đau, nhìn thấy trên 
ngón tay, ngón chân). 

Âm thối mới xuất hiện. 


Các biến chứng 
® Suy tim. : zÌh Tớ các van tim như: 
Loạn nhịp tim. _ AII Prostitutes Take Money 
Hình thành áp-xe trong cơ tim. (APTM) (Aortic :động mạch chủ, Pulmonary: 
Hình thành thuyên tác: có thê gây nên đột quy, | Phỏi, Tricuspid 3 lá,Mitral: 2 lá. 
mât thị lực hoặc lây nhiễm sang các vùng khác : 
của cơ thê. 





l5 IÀ)(:0\/E210:) \ I1 PS 4[:0086710:00)19))1) 
https://tieulun.hopto.org 





Hệ lân Mạch IEl9l-E021000/.1009/0001500..19: 00:0) 


I2. )18-0000001/1//:)000/))(122\/L 00: N0:)), 


Ngất Huyết áp kẹp Tiếng thôi tâm ECG: phì đại Bảo tồn: kiểm Đột tử” 
mạch giốngvôi | Khó thở Mạch nhỏ nảy thu dạng tăng- | thất trái, soát các yếu tổ 
hóa. Đáu đất chậm.. giảm lan ra block AV nguy cơtim - 
Bệnh van bầm Hit tận động mạch (nhĩ thât) mạch, ví dụ: cai 
sinh (van động cảnh. thuôc lá Viêm nội 
mạch chủ 2 lá) CXR: động mạch tâm mạc 
Bệnh thấp tim chủ dãn ra do Thuốc: kiểm nhiễm trùng 
hẹp van; có thÊ | soát các yếu tố 

thây van vôi nguy cơ tim 


Hẹp van động 


' Xơ vữa động 
mạch chủ Ắ 


Loạn nhịp 
Suy fim 


hóa trên mặt mạch, ví dụ: 

bên _ điều chỉnh 
ECHO:khăng định | huyết áp. 
chân đoán; cho 
phép đánh giá mức | Phẫu thuật: thay 
động nghiêm trọng van trong điều 
và diện tích của van trị được chọn 


lựa. 





Hởớ van động Cấp tính Khó thở, Dấu giật dây Âm thổi đầu ECG: phì đại Bảo tồn: kiểm Suy tim 
mạch chủ Vỡ lá van Suy tim, chuông. tâm trương thất trái. soát các yếu 
Rồi loạn mô Đau thắt Huyết áp hiệu số dạng giảm dần tố nguy cơ Loạn nhịp 
liên kêt, ngực lớn (>60) tim mạch, ví Viếm tiối 
aỤ : cai thuôc tâm mạch 
đồ, nhiễm trùng 


https://tieulun.hopto.org 


VíÍ dụ: Hội 
chứng 
Marfan, bóc 
tách động 
mạch chủ, 
nhiễm trùng 
gây thủng. 
Mạn tính 
Viêm khớp dạng 
thấp, 
Viêm đốt sống 
dính khóp. 
GIang mai 


l5[ Ni: 0\/ E10) 


Dấu Traube: một 
“khâu súng lục 
bắn”(pistol shot) 
nghe qua động 
mạch đùi. 

Dấu De Musset: 
đầu gật theo nhịp 
tim. 

Dấu Quincke: 
cảm thấy 

mạch trong 

móng tay. 


Dấu hiệu của 
bệnh hệ thống. 


CXR: có thể Thuốc : kiêm soát 
thấy tim to, uy tim theo hướng 
phù phối trê ân của NICE 
bệnh nhân suy 
tim. Phẫu thuật thay 
ECHO: xác định thế van trong 
chân đoán; cho điều trị được 
phép đánh giá chọn lựa 
mức độ nghiêm 
trọng, đánh giá 
động mạch chủ. 








IE10IS800061>i 001/200 09)\/10 
https://tieulun.hopto.org 


IEIDISEI2s1oi 10 01/200 08ï 72) 0 7-) 





[3 bì: Ñ\/ E10) 


Hẹp van 
hai lá 


Hở van 
hai lá 








Bệnh thấp tim 
Vôi hóa van 
Viêm khớp 
dạng thấp 
Viêm dính 
khớp cột sống 
Bệnh Lupus 
ban đỏ hệ 
thống (SLE) 
Ủng thư hạch 
ác tính 


Bệnh thấp 
tim 

Vỡ cơ nhú 
Viêm nội tâm 
mạch nhiễm 
trùng 

Sa van 





Khó thở 


Đánh trồng 

ngực trong 

rung tâm nhĩ 
(AP) 

Suy tim 

Khái huyết (ho 

ra máu) 


Khó thở 
Đánh trống 
ngực trong AF 
Suy fim 
Triệu chứng 
của viêm nội 


tâm mạc nhiêm 


trùng. 


IV.) )05900/2010./): 0) (0 (0Lì)8:` 


Ban đỏ ở 
mặt (gò má 
đỏ). 


Mỏm tim đập 


Giọng khàn (hội 


chứng Ortner) 
Mạch không 


đều, bất thường 


trong rung nhĩ 
(AP) 


Mạch không 
đều, bất 
thường trong 
AF 


Mỏm tim lạc 
chô 


ECŒG: rung nhĩ, sóng P 
Âm thôi 2 đỉnh 
giữa tâm 
trương kèm 
tiếng clack 
mở van 


CXR : phù phối vả 
phì đại tâm thất trái 
có thê thấy 


ECHO: khẳng định 
chân đoán; cho phép 
đánh giá mức độ 
nghiêm trọng và diện 
tích của van. 





Tiếng thôi ECG: rung nhĩ, sóng P 
toàn tâm hai đỉnh 
thu lan tới 
nách CXR: có thê thấy 


tim to, phù phối 
trên bệnh nhân suy 
tim. 


Bảo tôn: kiêm soát 


AE: Rung nhĩ 
Suy tim 

Viêm nội tâm 
mạc nhiễm trùng 


các yêu tô nguy cơ 
tim mạch, ví dụ: cai 
thuôc lá. 


Thuốc: kiểm soát suy 
tim và AF theo hướng 
dẫn của NICE 


Phã thuật: điều trị 
được lựa chọn là 
thay thê van 


Bảo tôn: kiếm soát | AE: Rung nhĩ 

các yếu tổ nguy cơ Suy tim 

tìm mạch, ví dụ: cai | Nhiễm trùng 

thuốc lá. HỘ ĐỀN TH: 
Tăng áp động 
mạch phổi 


https://tieulun.hopto.oFg 


ECHO (Siêu Thuốc: quản lý 


âm): khẳng định suy tim và rung 
chân đoán, cho nhĩ (AF) theo 

phép đánh giá hướng dẫn của 
mức độ nghiêm NICE. 

trọng. 


Phẫu thuật: sửa 
chữa van được ưa 
thích hơn, sự thay 
thế có thể cản trở 
chức năng của cơ 
nhú. 


Hệ Tim Mạch IE1U0:500):190),1A/:1 85/1007) 





|; [3i Nii¡ 8/10) Map 1.6 Tăng huyết áp 


Tăng huyết áp là gì? Cận lâm sàng 
Được gọi là tăng huyết áp khis >140/90 mmHg. ® Đo huyết áp phòng khám (với đo huyết áp lưu động đê xác 
định). Các giai đoạn của tăng huyết áp được liệt kê theo bảng 


Sinh lý bệnh "—“—.. 


Có rất nhiều điều không chắc chăn về nguyên nhân của tăng huyết Huyệt áp 
áp nhưng nó có khả năng là do đa yêu tô. Khoảng gân 95% các (mmHg) - Ẻ 
trường hợp không biết nguyên nhân, và trong những trường hợp này, Tầm(thu Tâm trương 


bệnhnhân được cho là có "tăng huyết áp vô căn". Bình thường <20 7 <0 


Hiếm hơn nữa, bệnh nhân sẽ có tăng huyết áp thứ phát. Điều này cần ti Eng huvếi 
được xem xét ở những bệnh nhân trẻ với khởi phát câp tính của 120132 50-82 
bệnh cao huyết áp, bât kỳ bệnh sử nào gợi ý của một nguyên nhân thận 


hoặc nội tiết và khi bệnh nhân không đáp ứng với điều trị nội khoa. GIa1 Giai đoạn | 140-159 - F90090 


Ví dụ: như bệnh renovascular, hội chứng Conn, bệnh Cushing và u tê Gai Giai đoạn2 _ 2 160-179 100-109 
bào ưa Crom 


Huyết áp được kiểm soát bởi một số cơ chế, ví dụ các hệ thống thần kinh 
tự động các mao mạch cơ chế chuyên dịch chất lỏng, hệ thông renin giai đoạn nặng 
angiotensin aldosterone và adrenaline. Một vấn đề với một trong các cơ e Máu: công thức máu, LFTs: test chức năng gan, U&E§ : ure 
chê này có thê dân đên huyệt áp cao. và chất điện giải, creatinine, ure huyết, eGER,(độ lọc cầu 
Các yêu tô về lôi sông như hút thuôc, uông rượu, béo phì và căng thận) bộ mỡ (lipids)và đường huyết. 
thăng cũng đóng một vai trò trong việc tăng huyết áp.. e ECG: phì đại thất trái. 

s Que nhúng nước tiêu: tiêu ra máu và protein niệu. 








\/P. 0N. M-1.1:8/10v/2 71: 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyên nhần Biến chứng Điều trị 
Vô căn: “tăng huyết áp vô căn”. ® Nhỏi máu cơ tim (MD. ® Bảo tồn: lời khuyên về lối sống bao gộm cai thuốc, 
Nguyên nhân thứ phát: e Suy tim. khuyến khích glảm cân, giảm lượng côn hấp thu và hạn 
bệnh thận và bệnh nội tiết. Suy thận. chế lượng muôi ăn vào. 


Yếu tố về lỗi sống: tăng stress, hút Đột quy. N ¡mg Ni thành 4 bước theo hướng 
thuốc, và béo phì Viêm võng mạc do tăng huyết áp. 


<55 years old >55 years old/black patients 


IIGC0)210-007/A5-0:14-10/1/(7/1/1-419)1-0(10 1007 LA] Le] " LP) 
Él ' EI " E1 ' Ei 


converting enzyme 


]n ¡mm w 
Angiotensinogen ” Angiotensin I Angiotensin lÌ | Reerforaddontheray | 


Từ khóa: 
A:ức chế men chuyền (ACET) hoặc thuốc chẹn thụ thê ang1Iotensin 
Angiotensin II kích thích: (ARB) nếu bệnh nhân không dung nạp thuốc ức chế men chuyền. 
se Aldosterone tiết ra từ lớp cầu ở vùng C: ức chế kênh canxi 

vỏ của tuyên thượng thận. D: lợi tiêu nhóm Thiazid; 
® Co mạch. Điều trị thêm (add-on therapy): spironolactone (tác dụng phụ : 
e_ Hormon chống bài niệu (ADH) phóng tăng kali máu), alpha-blocker or beta-blocker. 

thích từ thùy sau tuyên yên. 

Hệ giao cảm. 


© Phẫu thuật: phẫu thuật loại trừ (nếu liên quan đến nguyên nhân). 





|; [i ì¡ 80/10) \fDS-//fieUlUI.HoDfC 





[3 bìi:l\J E10) 





Rung nhĩ (AE) là øì ? 


Đây là tình trạng loạn nhịp tim thường gặp nhất, 
đặc ttrung bởi mạch không đều bất thường, nhịp 
tim nhanh và thay đôi điện tâm đồ (ECG'). 

Các dấu hiệu và triệu chứng: 













Không biểu hiện. 

Đánh trống ngực. 

Khó thở. 

Ngất. 

Giảm khả năng gắng sức 
Mệt mỏi. 

Suy tim. 

Mạch không đều bất thường. 


Nguyên nhần 


Tự phát. 

Bệnh tim thiếu máu cục bộ. 
Suy tim. 

Bệnh van tim: hẹp van hai lá 
và hở van hai lá. 

Tăng huyết áp. 

Cường giáp. 

Do rượu. 

Di truyền. 




















Sinh lý bệnh 
Tâm nhĩ đập lạc nhịp, nghĩ do khởi đâu ở trong tính 
mạch phổi, dẫn đến rối loạn chức năng của đường tín 
hiệu điện tới tim. Kết quả là tâm nhĩ không còn co 
thắt một cách phối hợp. Thay vào đó là chúng sẽ rung 
và co thắt bất thường. Do sự co thắt bất thường này, 
tâm nhĩ không có khả năng đồ đây thất thỏa đáng. 
Điều này có thể dẫn đến sự ứ đọng máu tích tụ trong 
tiêu nhĩ, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và đột 
quy do tắc mạch. 


PA 400/12/00 100.900 


Điều trị 


Các biến chứng 
®_ Đột quy. 

® Suy(im. 

® Đội tử. 


01908 DJ 40101500) 11802 9a)) 


Cận lầm sàng 


ECG: Mất song P, khoảng RR bắt 
thường,đường đăng điện nhâp 
nhô,phức bộ QRS hẹp. 

Holter theo dõi: ECG di động. 
ECHO: siêu âm tim 

TETS: test chức năng tuyến giáp. 
CXR: Xquang ngực. 





® Bảotôn: giáo dục bệnh nhân và quản lý các yêu tô 
nguy cơ tim mạch, ví dụ: ngưng hút thuôc và giảm 
uông rươu. 

se Thuôc: điêu trị nguyên nhân là chủ yêu, và: 
©. Khôi phục tân sô: beta-blocker, calcium 


antagomist, digoxin, amiodarone. 

©. Khôi phục nhịp: beta-blocker, khử rung, 
amiodarone. 

o_ Chất kháng đông, ví dụ: warfarin, apixaban, 
dabIgatran and rivaroxaban (xem Phụ lục 2). 





https://tieulun.hopto.org 


Chương2 Hệ Hô Hấp 





Sơ đồ 2.1 Viêm Phối 20 
Sơ đồ 2.2_ Giãn phế quản 029) 
Sơ đỏ 2.3. Hen phế quản 24 
Sơ đồ 2.4 Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) 26 
Bảng 2.1 Suy hô hấp tuyp I và tuyp 2 28 
Sơ đồ 2.5 Bệnh bui phối 29 
Sơ đồ 2.6 Ung thư phôi 30 
Sơ đỏ 2.7 Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) 31 
Sơ đỏ 2.8 Thuyên tắc phôi (PE) 32 
Sơ đồ 2.9 Tràn khí màng phối 34 


Hệ hô hấp 


https://tieulun.hopfo.org 


Viêm phối là gì? 

Là bệnh lí viêm nhiễm ở nhu mô phổi gây ra bởi 
viêm đường hô hấp dưới. 

Thường xảy ra sau 1 đợt nhiễm virus ở đường hô hấp 
trên. Vẫn còn chưa rõ làm thế nào mà vi khuẩn có thê 
lây lan xuống đường hô hấp dưới sau khi gắn vào các 


receptor disaccharide ở tê bào biêu mô vùng hâu họng. 


Sinh lí bệnh 
Còn nhiều tranh cãi về cơ chế gây bệnh: 
° Kháng IgA. 
+  Pneumolysins, chất ức chết hoạt động của các 
nhung mao đường hô hấp. 
- _ Tổn thương tế bào biểu mô đường hô háp do viêm 
nhiễm trước đó. 
- _ Tranh chấp với các receptor của các yếu tô kết tập 
tiêu cầu trên các con đường dẫn tới các phê nang. 
Triệu chứng 
- Sốt 
+ _ Ho có đờm mủ 
° _ Khó thở 
°_ Đau ngực kiểu. viêm màng phối. 
Khám thực thể 
Gõ: Đục. 
Nghe: Ran nô, tiếng thở phế quản. 
Dấu hiệu suy hô hấp: Xanh tím, thở nhanh 
Nhiễm trùng huyết: Rét run. 


Vị sinh vật gây bệnh 


Viêm phôi 
bệnh việm 


Viêm phối 
cộng đông 


ST: U05 BÀ 472:08:)/1)) 


Bệnh nhân HIYV hoặc 
suy giảm miễn dịch 


Virus 5frepf0c0cCus Vi khuẩn PneumocystIs 
pneumoniae øram âm JITOV€CII 
Streptococcus Haemophilus Staphycoccus CytomegalovIrus 
0a 2gsS01ie influenzae aureus 
Moraxella Streptococcus Adenovrrus 
catarrhalis pneumonIae 


—¬ Chlamydia Virus Herpes simplex 
Dneumoniae (A 


Mycoplasma 
Dneumonmiae (A 


Vi khuẩn e.g. 
sfrepftocoCCus 


Legionella Legionella â 
pneumophila (A 


1 22771Á Vitủa pñn€ummopHia PpR€UTnmoOHIa© 


A = Atypical (không điển hình) 





https://tieulun.hopto.org 


Điều trị 

°_ Thở : thở duy trì độ bão hòa Oxy. 

- Kháng sinh: điều trị theo nguyên nhân (theo 
hướng dân của bệnh viện). 

- - Đau: Dùng giảm đau 

- _ Dùng vaccin phòng phế cầu cho những BN có 
nguy cơ, ví dụ: ĐTĐ, suy giảm MD, trên 6St. 


ST: À 412:180):10)1 


Biến chứng 

- _ Suy hô hấp: HC nguy kịch hô hấp cấp. 

- _ Sốc nhiễm khuẩn: Các tác nhân gây bệnh 
xâm nhập vào máu của BN, giải phóng các 
cytokin 

- _ Tràn dịch màng phối. 

- _ Viêm mủ màng phối. 

- Áp xe phối. 

- _ Tụt huyết áp: Chủ yêu do nhiễm khuẩn 
hoặc mắt nước. 


Xét nghiệm 
-_ XQ lồng ngực: hình ảnh thâm nhiễm của 
viêm phôi. 
- _ Đánh giá mẫu đờm tìm nguyên nhân gây 
bệnh. 
s . Theo dõi độ bão hòa oxy trên momItor. 
se - Công thức máu: BC và các marker của 
phản ứng viêm tăng. 
- _ XN nước tiểu: Tìm kháng nguyên phế cầu 
hoặc kháng nguyên Legionella. 
s - Khí máu động mạch. 
Sử dụng CURB-65 để đánh giá mức độ 
nặng nhẹ của viêm phối: 
Lú lẫn 
Ure >7 mmol/L. 
Nhịp thở>30 lần/phút. 
Huyết áp <90/<60 mmHg. 
>65 tuôi 
Mỗi phần của CURB-65 tương ứng với 1 điểm 
I = Chăm sóc ngoại trú. 
2 = Nhập viện. 
>3 = Nhập viên cấp cứu hồi sức. 





ND: (0925 BÀ 472:08:).1))) 
https://tieulun.hopto.org 


Giãn phế quản là øì? 

Là bệnh lí giãn thường xuyên của đường 
hô hấp gây ra bởi sự viêm mãn tính và 
không còn khả năng tống chất tiết ra khỏi 
đường hô hấp. 

Sinh lí bệnh 

Phụ thuộc vào nguyên nhân. Ban đầu, các 
phế quản nhỏ ở ngoại vi bị viêm dẫn đến 
giải phóng các chất trung gian gây viêm. 
Sự giảm hoạt động của các nhung mao góp 
phân làm cho các VK nhân lên, gây tốn 
thương và giãn phế quản. 


Vị sinh vật gây bệnh 

e S{repfOcoccus pneumonlae 

-_ Haemophilus Iinfluenzae. 

- _ Sfaphylococcus aureus. 

-_ Pseudomonas aerugInosa: 
là nguyên nhân chủ yếu ở 

bệnh nhân xơ nang 


Nguyên nhần 
- Bấm sinh: 

©S_ XƠ nang. 

©S_ HC Young: Vô tinh trùng. 

©HC Kartagener: Nhung mao đường 
hô hấp bị bất hoạt, mất chức năng bảo vệ 
đường hô hấp, thường liên quan đến đảo 
lộn phủ tạng. 
- Mắc phải: 

6U, 

© Viêm khớp dạn thấp. 

©_ Bệnh viêm ruột. 


SN: PA Đ)1:081)/1 2541710 


Sơ đồ 2.2 Giãn PQ 


Biên chứng 
Ho ra máu sô lượng lớn: Cân hôi 
Sức câp cứu 





https://tieùlun.hopto.org 


XƠ NANG 


Xơ nang là øì? 

Bệnh di truyền trên gen lặn, 

xảy ra với tỉ lệ I: 2500. 

Nguyên nhần 

‹ Đột biến gen mã hóa màng nhày(CFTR) 


, năm trên NST số 7. 

Xét nghiệm 

- Chân đoán băng test chức năng tiết mồ 
hôi. 

- Chân đoán ở giai đoạn sơ sinh băng test 
Guthrie, để tìm sự tăng Immunoreactive 
trypsinogen huyết thanh. 

Bệnh liên quan 

- Bệnh phối, suy tụy, ĐT, vô sinh ở 
nam. 


Điều trị 
- Kháng sinh. 
- Thuốc giãn phế quản. 
« Corticosteroids. 

Dẫn lưu tư thê. 
- Phẫu thuật nếu có chỉ 
định. 


Triệu chứng 
- Đờm mủ 

- Ho đai dẫng 
- Sốt 

Khám 

« Ngón tay dùi 
trồng. 

‹ Ran nỗ. 

‹ Ran âm. 


Xét nghiệm 

- Máu: CTM, BC, Nước tiểu và 
điện giải, XN chức năng gan, XN 
chức năng tuyến giáp ,CRP, tốc độ 
máu lắng. 

- XQ lồng ngực: Hình ảnh đám mờ 
hình ống của phế quản và tiểu phế 
quản do bị lấp đầy chất nhây. 

‹ Cây đờm 

‹ XN tìm Aspergillus nếu còn nghi 
ngờ. 


NUNG: ©)r1:80)07:Ấ0)0710) 





https://tieulun.hopto.org 


Hen phế quản là gì? 

Là bệnh lí viêm mãn tính của phế 
quản với đặc trưng chức năng hô 
hấp có thể hồi phục. 

Triệu chứng 

«Phở khỏ khè. 

« Khó thở. 

s Ho. 


Nhớ hỏi kĩ tiên sử dị ứng của BN, 
sôf, eczema. 


Yếu tô kích thích bao gồm: 

- Bụ1Lông/Hơi nước. 

‹e Xúc động. 

- Thuốc, ví dụ: chẹn beta Ø1ao cảm. 





Sơ đồ 2.3 Hen phế quản 


Xét nghiệm Sinh lí bệnh 

- Đo lưu lượng đỉnh thở ra: „ Tăng tiệt đờm. 

lưu ý sự biến đổi trong ngảy. ‹ Viêm. : 

‹ Cây đờm „ Co thắt cơ phê quản. 
° Khí máu động mạch: trong 


° Đo hô hâp kí: khi 


thông khí tắc nghẽn. 
e Công thức máu: Tăng IgE, 
BC. 
- XQ lồng ngực : tràn khí 
màng phối, 

HC đông đặc . 


- _Interleukin (IL)-4: kính thích BC ưa acid and kích thích Lympho 
B. Lympho B sản xuất IgE, làm dưỡng bảo vỡ ra. Giải phóng 
Histamin, gây co thắt phế quản. 

« IL-5: kích thích BC ưa acid. 

‹ IL-13: kích thích tiết chất nhày. 


https://tieulun.hopto.org 


NV: (PC ¡[2:8 s9) 





Điều trị hen cấp tính 
Nguyên tắc O SHIT: 
« Oxygen. 


- Hướng dẫn BN cách hít thở và tránh các yếu tô kích 
thích. Rà soát hen hằng năm và tiêm vaccin cúm. 
‹ Theo British Thoracic Soclety Guidelines: 
©_ Bước Ï: salbutamol (cường beta2 g1ao cảm có 
thời gian tác dụng ngẵn). 
©_ Bước 2: bước l + beclometasone ( steroid dạng 
hít). 
©_ Bước 3: Bước ÌI, 2 + salmeterol (cường beta2 
giao cảm có thời gian tác dụng dải) + tăng liều steroid 
dạng hít. 
©_ Bước 4: Bước 1-3 + tăng liều steroid dạng hít+ 
xem xét dùng các phương pháp điều trị khác, e.g.: 
- _ Theophylline (thuốc giãn PQ loại xanthin đối 
kháng phosphodliesterase). 
-  Montelukast (tranh chấp với receptor của 
Leukotriene ). 
©_ Bước 5: prednisolone đường uống (steroid) + 
liều cao steroid dạng hít; tham khảo chuyên gia. 


‹ RL giấc ngủ. 

‹ Ho đai dẫng 

- Tác dụng phụ của steroids 
©_ Tăng cân. 
©_ Da mỏng 
©_ Rạn da. 
O 

O 


- Salbutamol. 


« Hydrocortisone. 
« lpratropium. 
Theophylline. 


Đục thủy tỉnh thể 
HC Cushing 





l2I:3.108/710) SIUN: OP ì[2:80)07: 101710 
https://tieulun.hopto.org 


COPD là øì? 

Là bệnh lí tắc nghẽn đường hô hấp mạn 
tính, đặc trưng bởi sư không phục hồi hoàn 
toàn. 

Liên quan chặt chẽ với hút thuốc. 

Bao gồm các triệu chứng của: 

-_ Viêm PQ mãn tính: ho kèm đờm ít nhất 3 
tháng trong vòng 2 năm liên tiếp. 

- Khí phế thũng: Là sự giãn vĩnh viễn từ PQ 
Ở ngOạI VI đến các tiểu PQ tận với sự phá 
hủy phế nang và hình thành các bóng khí 
thũng. Liên quan đến sự khiếm khuyết và sự 
tăng hoạt động của elastase. 


NA :7)01. 80010: 10 /14/1308.i71.0:1/)08(99)0))) 


Nguyên nhần 

- Bấm sinh (Genetics) : khiếm 
khuyết alpha-l antitrypsin, làm 
mất khả năng bảo vệ cơ thê, đặc 
biệt là phối khỏi proteases 

- Ô nhiễm không khí. 

- Hút thuốc. 

- Tiếp xúc với các yếu tô nghề 
nghiệp như khai thác than đá... 

- Tiếp xúc với khói thuốc.. 


Sơ đồ 2.4 Bệnh phối tắc 
1194110/18/11210011/710 (01 9)u)))) 








Sinh lí bệnh 

- Viêm PQ mạn: Sự viêm mãn tính 
dẫn đếm sự xâm nhập các TB viêm 
vào lớp dưới niêm mạc đường hô 
hấp. Làm cho tuyên nhẳy tăng sản và 
cơ trơn PQ bị phì đại. 

“Blue bloaters” là thể chiếm ưu thể với 
cơ chế nảy. 

‹ Khí phế thũng: Thành các phế nang 


bị phá hủy, làm hình thành các bóng khí 
thũng, làm hợp nhất các phế nang với 
nhau. Sau cùng, làm giảm diện tích trao 
đối khí, „ giảm tính đàn hồi của phôi sau 
sự hình thành bẫy khí. 

“Pink puff&rs” là thể chiếm ưu thê với cơ 
chế này. 





https://eulun.hopto.org 


Xét nghiệm 
- Chân đoán xác định bằng đo chức năng 
phổi, giá trị FEVỊ <8§0% so với trị số lí 
thuyết và 

FEV1/EFVC <0.7. 
- _XQ lông ngực: Hình ảnh căng giãn phối, 
hình ảnh khí phế thũng, vòm hoành đẹt. 
- Công thức máu: Tổng phân tích TB máu, 
nước tiêu và dịch điện giải, BC, tốc độ máu 
lắng, CRP, nông độ alpha-l antitrypsin . 
‹_ Điện tim: Đánh giá bệnh tim phối mạn của 
BN. 
‹ Cấy đờm. 


Thang điểm GOL,D đánh giá mức độ trầm 
trọng của COPD: 

Mức độ I: COPDnhẹ 

Mức độ II: COPD trung bình 

Mức độ II: COPD nặng 

Mức độ IV: COPD rất nặng 


Biến chứng 

‹ Bệnh tim phối mạn: suy tim 
phải dẫn đến tăng áp lực động 
mạch phối mãn tính 

‹ Ungthưphỗi 

‹ Nhiễm trùng: điều trị với 
kháng sinh Macrolide 

‹ Trản khí màng phối. 

‹ Đa HC. : 

« Suy hô hâp 


Điều trị 

Liệu pháp oxy và phục hồi chức năng 
hô hấp 

- Thuốc kháng Cholinergics, e.g. 
1pratropIum. 

- Thuốc giãn PQ, e.g. salmeterol. 

« Corticosteroids. 

-_ Bắt buộc phải ngừng hút thuốc. 


- Liệu pháp Oxy: Liệu pháp oxy dài hạn 
(LTO) hoặc thông khí không xâm lân 
(NIV). 


NI :7)01. 8001000: 10/14/13086.i71.0:1/)08(99)0))) 





https://tieulun.hopto.org 


Ì;711195 18/1) 9.7): 0:0) 007 0:0)/:72 


|;7111- 00 RE.) 8/10 8:7)08¡/0\/0 00 .510ì)/: 72 
Type 1: giảm thông khí với mắt cân bằng thông khí/ Type 2: giảm thông khí có hoặc không mắt cân bằng 
tưới máu (V/Q) thông khí/tưới máu (V/Q) 
Nguyên nhân | “Pink puffer”~ gây sút và lông ngực hình thùng Bồ bởitŒc ngâtrhiôNrPðng tŒOf19)9 khòFbÒ 
Viêm phôi _ Bệnh mạch máu não 
Tặc mạch phôi Quá liều opioid 
Phù phôi T Bệnh nhược cơ 
FIbrosing alveolitis Bệnh lí dây TK vận động 
Triệu chứng Lo lắng Lo lắng 
Khó thở Khó thở 
Lú lẫn Lú lẫn 
Buôn ngủ và mệt mỏi Buôn ngủ và mệt mỏi 


Khám thực thể | Tím trung tâm Vỗ rung 
Mạch dội 
Tím ngoại biên 


À (<8.0 kPa) À (<8.0 kPa) 
tai) 


Điều trị Thở oxy thay thế Thở máy không xâm lắn 
Điêu trị theo nguyên nhân. Điêu trị theo nguyên nhân 


Biến chứng Nhiễm trùng BV, VD: viêm phối. Nhiễm trùng BV, VD: viêm phối. 
Suy tim Suy tim 
RL nhịp tim RL nhịp tim 
Viêm màng ngoài tim Viêm màng ngoài tim 





https://tieulun.hopto.org 


Bụi phối ở công nhân than đá 
«Do hít phải bụi than. 

- Các hạt bụi tích lũy trong nhu mô 
phối và bị đại thực bào ăn. Sau đó 


các đại thực bào chết đi, giải phóng 


các enzym gây xơ hóa nhu mô phôi. 


Bệnh bụi phối Amiang 

+ - Do hít phải các sợ amiang.Có 
thê thê các sợi hình thoi trong đại 
thực bào. 

- _ Liên quan tới bệnh u trung biểu 
mô ác tính. 

- _ Trên XQ lồng ngực nhìn thấy rõ 
hình ảnh mảng màng phối. 

-_ Amiang trắng ít độc hại hơn 
amiang xanh. 





Xơ phổi do boxit 


°_ Hay còn goI là bệnh 


Shaver. 


« Do hít phải khói 


Boxtt. 





Bệnh ứ sắt 

° - Do hít phải bụi 
kim loại. 

- _ Không biểu hiện ra 
triệu chứng đường hô 
hấp hay thay đổi chức 
năng phôi 





Bệnh nøộ độc Berylium 
°_Do hít phải berylHium. 
- Là nguyên nhân hình thành u 
hạt bao gồm: 

©_ TB khống lồ. 


©S_ Đại thực bào. 
6 TB biêu mô. 


Các điều kiện hình thành u hạt 
khác gôm: Lao phôi, bệnh mèo 
cào, sarcoIdoSIS 





SN: :)0180)010)) 


Bụi phối silic 

- - Tên khác là Potterˆs rot. 

- Do hít phải bụi silic. Bụi silic không bị đưa ra ngoài 
bởi hệ thông bảo vệ của đường hô hấp/ 

- _ Đại thực bào ăn các hạt silic, giải phóng các yếu tố 
hoai tử u (TNF) và các cytokmn, hình các nguyên bào sợi, 
dẫn đến hiện tượng xơ hóa và lắng đọng collagen. 

-_ Liên quan đến tăng khả năng lây nhiễm lao. 

-_ Hình ảnh vôi hóa hình vỏ trứng của hạch rốn phổi, cùng 
với tốn thương dạng nốt trên XQ lồng ngực. 


SN: ;))180):T¡)) 


https://tieulun.hopto.org 


Ung thư biểu mô TB vảy U Pancoat 
‹ Liên quan với hút thuôc. Gây ra HC Horner, tam chứng 
- _ Tương tự tiên ung thư tuyên cận I Co đông tử. 


g1áp. 2 Sa mi mắt. 
‹ _ Thây hình ảnh câu sừng trên giải 3 Giảm tiệt mô hôi ở bên bị 
phâu bệnh. ảnh hưởng của khuôn mặt. 





Đỉnh phổi 


Sơ đồ 2.6 Ung thư phổi 





Ung thư biểu mô tế bào nhỏ 
Còn gọi là ung thư biểu mô tế bảo yên mạch 
Xâm lẫn mạnh, vì vậy chỉ điều trị băng hóa trị liêu. 
ACTH và ADH sây phát sinh di căn. 
Liên quan đến HC Lambert-Eaton. 


Có thể nhìn thấy TB Kulchitsky trên mô học. 
- Ung thư phổi không phải TB nhỏ không giống ung 
thư phổi TB nhỏ. Nó không tương đối nhạy cảm với U trung biêu mô 
hóa trị liệu. - Liên quan đến bụi phổi 
amlang. 
- Mô học nhìn thấy u hạt 


Sơ đò 2.6 Ung thư phối 


Ung thư biểu mô tuyến 
„ Không liên quan đên hút 
thuôc. 


- Gặp nhiều ở phụ nữ. 

« Liên quan đến bệnh phì đại 
xương khớp. 

- Nhuộm chất nhây (+) 





Large cell carcinoma 

- Tiên lượng không tốt. 

« TB ung thư loại này nhìn 
rõ hơn các loại khác. 

- TB.u bị thoái triển 


«Tỉ lệ bào tương/nhân lớn 
-_ Điêutrịbăng cất bỏ khôiu. 





https://tieulun.hopto.org 


DYVT là øì? 

DVT là sự hình thành và phát triển của cục 
máu đông trong ] tính mạch sâu. Thường là 
ở chân. 


Triệu chứng 


Không triệu chứng. 

Đau. 

Phù nề. 

Đỏ hoặc có thể tái nhợt. 
- Tăng huyết áp bên chân bị tắc mạch. 
Xét nghiệm 
„ _ D-dimer: nhạy cảm nhưng không 
đặc hiệu, có thể âm tính khi nguyên 
nhân chưa chắc chắn là DVT. 
-_ Siêu âm dopple tĩnh mạch có đè 
ép: đối với DVT từ đầu gồi trở lên. 
« Các XN giúp tìm ra nguyên nhân 
của DVT. 
- Thang điểm Modified Wells có thê 
dùng đề tính ra xác suất của DVT. 





Chẵn đoán phân biệt 
‹- Chấn thương cơ xương. 
- U nang Baker 
‹Ổ Viêm mô TH. 


SN: ?Ì0À/18 4:10) 
IN\ `1) 0()À)40) 


Điều trị 

Dùng thuốc chống đông với 
heparin không phân đoạn 
hoặc heparin trọng lượng 
phân tử thấp như dalteparin, 
và điều trị với thuốc kháng 
vitamin K như warfarin. 








Sinh lí bệnh 

Có thể tóm tắt bằng tam chứng Virchow. Đó là 3 
yếu tô hình thành DVT (dưới đây là nguyên nhân của 
mỗi yếu tô) 


Tăng đồng máu 

‹ Ác tính. 

- Phẫu thuật. 

‹ Vết thương. 

- Thuốc tránh thai. 

Ỷ Bất thường đông máu. 
Ứ trệ tĩnh mạch 

-_ Bất động sau phẫu 
thuật. 

- Mang thai. 

‹ Suy tim. 

Tôn thương 

tính mạch 

- Nhiễm trùng. 

- Huyết khối trước đó. 


Biến chứng 
e _Tăc mạch phôi. 
- HC hậu huyết khôi. 


N0: UP (01/17 04.1))0 000\/ 71) 0()À 40) 





https://tieulun.hopto.org 


VN: (0. M V1: 0):1:8i719:01).1)) N40 0) 


PE là øì? Nguyên nhần Sinh lí bệnh 

TLà sự tắc nghẽn ĐM phối do cục ‹«‹ DVTL Mức độ của huyết khối có thể phân loại 
máu đông. Thường xảy ra sau Ï -_ Bóng khí trong lòng mạch: thành nhỏ, vừa, to và nhiều. Triệu chứng 
huyệt khôi tĩnh mạch sâu (DV TT), ‹_ Chât mỡ trong lòng mạch. biêu hiện tùy thuộc vào vị trí mạch bị 

do cục máu đông bật ra khỏi vị - Nước ôi. tắc. 

trí, tắc lại ở 1 vị trí nào đó của hệ - Sau quá liều ma túy (theo 
động mạch phối. tài liệu nước ngoài). Có 3 cơ chế: 


1 Giải phóng các yếu tô tiểu cầu: 
Triệu chứng serotonin và thromboxane A2 là 
- _ Khó thở: có thê đột ngột hoặc nguyên nhân co mạch. : 
từ từ. 2 Giảm sự tưới máu các phê nang: phôi 
- Thở nhanh. giảm tưới máu, dân đên giảm trao đôi 
- - Đau ngực kiểu màng phôi khí. ¬¬ 
«‹ Tím. 3 Giảm surfactant:dân dên mât cân băng 
- Ho máu. thông khí/tưới máu, ho máu và khó thở. 





SYU ¡U09 .M NH1): Ấp [d1 0):1¡) 890) 


httpS://tieulun.hopto.org 


Xét nghiệm 

- _ D-dimer: nhạy cảm nhưng 

không đặc hiệu, âm tính không 

thể loại trừ PE. 

„ _ Tăng đông máu: ở BN<S50t 

có thuyên tắc phối tái phát. 

-_ XQ lông ngực: thường là 

bình thương. 

‹_ Điện tim: nhịp nhanh xoang 
S1Q313 loại cổ điển 

nhưng hiếm; loại trừ nhồi máu 

cơ tim. 

- Khí máu ĐM: giảm oxy 

máu. 

- CT, chụp ĐM phối. 

- Xạ hình phối. 

- Dùng bảng điểm Well để 

tính toán nguy cơ của PE. 


Điều trị 
« Đợt cấp: 

S0) V, 

©_ Lập đường truyền TM 

© Thuốc tiêu huyết khối khi thấy 
biểu hiện...vd alteplase nêu huyết khối 


nhiều hoặc huyết động không ôn định. 


©_ Heparin trọng lượng phân tử 
thấp. 
-_ Điều trị lâu đài: 
© Kháng đông. 
© Lưới lọc TM chủ dưới. 


Biến chứng 
Chết đột ngột. 
RL nhịp tim. 
Nhỏi máu phổi. _ 
Tràn dịch màng phôi. 
Nghẽn mạch nghịch lí. 
- - Tăng áp lực động mạch 
phối. 


NT: (I2. 6 V1 ›)\) 8 .).1ì) 84x) 9) 





https://tieulun.hopto.org 


Tràn khí màng phối là gì? 
Là tồn tại khí giữa 2 lá thành và 
lá tạng của màng phôi. 
Triệu chứng 

Đau ngực bên tràn khí. 

Đau đầu vai. 

Khó thở. 

Thở nhanh. 

Thiếu Oxy máu. 

Tím. 

Nghe: RRPN giảm bên bị bệnh 

Gõ: Vang hoặc bình thường. 


Xét nghiệm 

- _ XQ lồng ngực: hình ảnh viền 
khí; có thể thấy khí quản bị đầy 
lệch. 

„«. CT scan. 

- - Khí máu ĐM: Giảm oxy máu 


Nguyên nhân 
- - Vỡ bọt khí màng phối. 
- _ Bệnh phối tắc nghẽn mãn 
tính (COPD). 
Lao. 
SarcoIdos1s. 
Xơ hóa phổi tự phát. 
Viêm khớp dạng thấp. 
Viêm cột sông dính khớp. 
Ung thư phôi. 
Chấn thương, e.g. vết thương. 


ST: PM by): 8 4:10:72101:80):0)) 


Điều trị 

- _ Nếu tràn khí <2em trên XQ thì không 
cần điều trị; khuyên BN không đi máy bay 
hoặc lặn. 

„ _ If>2 cm: chọc hút khí khoang màng 
phối. 

- _ Trản khí màng phổi áp lực: cần giảm 
áp lực băng cách chọc kim to vào khoang 
gian sườn 2 đường giữa đòn. 


XU: My). 94/16.07)01-8:)/10)4 


Sinh lí bệnh 
Sinh lí bệnh của tràn khí màng phổi có liên 
quan chặt chẽ với nguyên nhân gây ra nó, bao 
gồm: 
- Tràn khí màng phổi tiên phát tự phát: 

©_ Tự phátvỡ các bọt khí màng phôi. 

©_ Thường thấy ở nam trẻ, cao, gầy. 
- Tràn khí màng phối thứ phát: 

©_BN có bệnh phôi trước đó, e.g. 

COPD, sarcoidosIs hoặc xơ hóa phối tự 

phát. 
s Tràn khí mảng phối do sức ép: 

©S_ Vệt thương do chân thương. 

©_ Không khí không được thở ra dẫn đến 
hiện tượng tràn khí có van ] chiều. Làm cho 
trung thất bị lệch và xẹp phôi. 


Biến chứng 

„ - Tràn khí màng 
phối tái phát. 

- Suy hô hấp. 

-e Ngừng tim. 


https://tieulun.hopto.org 





Chương 3 Hệ Tiêu Hóa 





SƠ ĐÔ 3.1 Các nguyên nhân đau bụng phân theo vùng 36 
SƠ ĐÔ 3.2_ Các nguyên nhân của xuất huyết tiêu hóa 37 
SƠ ĐÔ 3.3 Các nguyên nhân của viêm đường tiêu hóa 38 
SƠ ĐÔ 3.4_ Các nguyên nhân của chứng kém hấp thu đường tiêu hóa 41 
SƠ ĐÔ 3.5 Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GORD) 42 
SƠ ĐỎ 3.6 Vàng da 44 
SƠ ĐỎ 3.7 Viêm gan virus 46 
SƠ ĐÔ 3.8 Ung thư đại trực tràng (CRC) 48 
SƠ ĐÔ 3.9 Viêm tụy 50 
BẢNG 3.1 Vi sinh vật học của ống tiêu hóa hJ/ 


Hệ Tiêu hóa 


https://tieulun.hopto.org 


Hạ sườn phải 
® Viêm tụy 
Loét (dạ dày) 
SỏI mật 
Cơn đau quặn mật 


Hồ chậu phải 

® Viêm ruột thừa 

® Thai ngoài tử cung 

e© Xoắn buồng trứng 

e Thoát vị bẹn hoặc đùi 


SN: S B60 10/1401/2/6/1//7)0091//0/11080)1101.30)/1)08//1:(Đ 0ì) 112 


Thượng vị Hạ sườn trái 


Ợ nóng 5 _ Viêm tụy 

Viêm tụy °. Loét (dạ dày hoặc tá tràng) 
Thoát vị thượng vị 

Sỏ1 mật 

Loét (dạ dày) 


lÔI: Tổ (HÀ) /2)1081)177)0 00721) 8)))))12017)1211080))72)) 8 41) 11, 


Hạ vị 

e© Nhiễm trùng đường niệu 
® Viêm ruột thừa 

® IBD 

e Bệnh túi thừa 


Hồng trái 

® Sỏi thận 

e© Nhiễm trùng đường niệu 

® Táo bón 

e Bệnh viêm đại tràng 
(IBD). 

se Bệnh túi thừa 


Vùng quanh rôn 

e Loét dạ dày 

® Giai đoạn sớm của viêm 
ruột thừa 

® Phình động mạch chủ 

e© Võ phình động mạch chủ 
® Viêm tụy 


Hồ chậu trái 
Bệnh túi thừa 
IBD 
Thai ngoài tử cung 
Xoăn buông trứng 
Thoát vị bẹn hoặc đùi 
pS://tIeuiun.nopto.Org 









Viêm loét đại tràng 


Bệnh Crohn 





Viêm túi thừa 
_ 
Giãn tĩnh mạch thực quả _ Loôttiêu hóa. 


Bệnh viêm đại tràng (TBD) 


XHỈITH trên 





\Ủ P- vi cJVÀÃ Ô.:1U:194)À/2)/ 90) ( 7210) = 
\{IT18/1))/08:1218/1/1/0.40M0:)) 


Mallory—WelIss 








Tiêu chảy nhiễm trùng 


IIbIUE VAN 0 100/14404/2:9/1/11.040718/11)/408:1218.1/7) 





https://tieulun.hopto.org 


lạ [S0 B[o018s167›) IUEIURPGT10651540)//22/00))12:100)70//1220/001)()):190012108/107.) 


Là tình trạng viêm niêm mạc dạ dày. Viêm dạ dày có thê cấp hoặc mạn tính. 
e_ Viêm dạ dày cấp do: 
© S{r€SS. ©_ Tăng urea máu © Rượu. 
© NSAIDs. 
©S_ Bỏng: loét Curling 
® Viêm dạ dày mạn: 
© Loại A: 
-_ Tự miễn: tự kháng thê kháng tế bảo thành 
-_ Biểu hiện bằng thiêu máu ác tính 
-_ Xảy ra ở đáy vị hoặc thân vị dạ dày. 
© LoạiB: 
-_ Phổ biến nhất 
-_ Kết hợp với nhiễm Helicobacter pylori. 
Cận lầm sàng tìm H.pylori 
Máu: thiếu máu và có H.pylori 
Phân tích nước tiêu 
Xét nghiệm máu: định lượng kháng thể kháng H.pylori 
Test hơi thở ure gắn đồng vị Carbon 
Nội soi có sinh thiết niêm mạc đạ dày 
SOI và cấy phân có thê phát hiện dấu vết H.pylori 
Điều trị 
e© Liệu pháp 3 thuốc để tiệt trừ H.pylori: ức chế bơm proton (PPI) với Amoxicillin lg và 
ClarithromycIn 500mg, hoặc Metronidazole 400mg và Clarithromycin 250mg uống ngày 2 lần 
® Điều trị viêm dạ dảy tiếp cận theo bậc thang 
© Kháng acid vừa hay chất đối vận thụ thể H2 
S_PPI vừa/mạnh 
Biên chứng 
e Loét tiêu hóa, thiếu máu (do chảy máu ô loét), chít hẹp, u niêm mạc kết hợp mô lympho. 


HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH 


Hội chứng ruột kích thích (IBS) là 
ơì? 


Là một rôi loạn chức năng hay gặp của ruột. 


Triệu chứng cơ năng và thực thể 
Đau bụng tái phát, giảm đau khi đi 
tiêu; thay đôi thói quen đi tiêu, ví dụ: 
tăng hoặc giảm tần suất. 


Cận lâm sàng 
Chân đoán dựa vào lâm sàng 


Điều trị 

e©_ Bảo tôn: giáo dục lối sống và tránh 
yếu tô kích gợi, vd:giảm stress. 

e Thuốc: tùy thuộc vào triệu chứng; 
kháng muscarInc, thuốc nhuận trường, 
làm mềm phân, thuốc chống co thắt, 
chống trầm cảm có thể có tác dụng. 
Biến chứng 

e_ Trầm cảm và lo lắng. 





https://tieulun.hopto.org 


VIÊM RUỘT THỪA 

Viêm ruột thừa là øì? 

Là tình trạng viêm của ruột thừa với biểu hiện đau bụng khởi đầu 
ở quanh rốn trước khi khu trú ở hồ chậu phải. 


Cận lâm sàng 

Chẩn đoán dựa vào lâm sàng: 

e® XN máu: Tổng phân tích tế bào máu, chức năng thận, CRP 

® Siêuâm 

e©_ Thử thai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản để loại trừ thai ngoài 
tử cung 

Điều trị 

° Phẫu thuật 

Biên chứng 

® Viêm phúc mạc. 





UP HO SEN ÔL:1V0/124)0/2/0/)/72)0/00)/212/2/0/0ì0)0)/)0//122712)03/1(7-) 


;11/1:0/12118:718i1y1118(1:) W9r):8::1200) 


Xem tiếp trang kế 





lệ [0 [oi 186167) 


II ©-: i1 34ìà//50:00:1)1-1) 00))/210/2122))001)40)015047124)18010/) 


hffps://tieulun.hopto.org 


lệ [0 [oi 18167) 


VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG 
Viêm loét đại tràng là øì? 
Là tình trạng bệnh tự miễn tái phát không kèm u hạt. Nó 
ảnh hưởng đến đại tràng và hiếm khi ảnh hưởng đoạn cuối 
hồi tràng. (viêm hôi tràng hệ quả) 
Triệu chứng 
Nhớ 5P 
Sốt (Pyrexia) 
Giả Polyp (Pseudopolyps) 
Dấu hiệu ống chì trên X quang (lead Pipe sign) 
Phần máu (Poo) 
Viêm trực tràng. (ProctitIs) 
Cận lầm sàng 
se _ Cận lâm sàng tương tự bệnh Crohn 
Điều trị 
e© Bảo tôn: giáo dục bệnh nhân, hút thuốc được xem như có 
tính bảo vệ nhưng không được khuyến khích 
e© Thuốc: corticosteroids, 5-aminosalicylie acid (5-ASA) 
analogues (sulfasalazIne), mesalazIne, 6-mercaptopurine, 
azathioprine. 
° Phẫu thuật: cắt đại tràng 
Biên chứng 
e Phình đại tràng nhiễm độc, tăng tỉ lệ mắc ung thư đại tràng, 
viêm đường mật xơ hóa nguyên phát và loãng xương (do sử 


II ©-:1ài134ìà//5000:):7:1) 00))/210/21220)00))40)0150012)18010/2) 


|;1)/1101/19105:718:y:1:1-ã41519)0 0 kí): 0).1-1:0) 


BỆNH CROHN 

Bệnh Crohn là øì? 

Là sự rỗi loạn đáp ứng với v1 khuẩn đường ruột có viêm toàn bộ thành ruột. 

Nó có thê ảnh hưởng bắt kỳ phần nào của ống tiêu hóa nhưng thường là 

đoạn cuối hồi tràng, có thể kèm với hình thành u hạt. 

Triệu chứng 

® Sụt cân, đau bụng (có khói), tiêu chảy, sốt, co thắt ruột, ngón tay dùi 

trồng, niêm mạc ruột dạng đá sỏi, rò, nút, loét kẽ hậu môn. 

Cận lầm sàng 

® Máu: tổng phân tích tế bào máu, chức năng thận, chức năng gan, tốc độ 

lắng máu và CRP 

®_ Nội soi sinh thiết đại tràng để chân đoán. 

e©_ Hình ảnh học: Xquang lưu thông ruột chấn đoán và Xquang bụng (cho 

phình đại tràng nhiễm độc và loại trừ thủng đại tràng) 

Điêu trị 

e_ Bảo tồn: bỏ hút thuốc, ăn ít xơ hoặc chế độ ăn bình thường. 

e© Thuốc: corticosteroids, infliximab, 5-ASA analogues (sulfasalazine), 
azath1oprine, methotrexate. 

® Phẫu thuật: cắt bỏ đoạn ruột chít hẹp hay bị tặc 

Biên chứng 

e© Chít hẹp ruột, rò hậu môn, tắc ruột, viêm da mủ hoại thư, thiểu máu và 

loãng xương. 





https://tieulun.hopto.org 





Thiếu beta-lipoprotein 
máu 
e® Nguyên nhân: bât thường 


Bệnh tiêu chảy mỡ nhiệt đổi 
e Không rõ nguyên nhân 

se Ảnh hưởng tới toàn bộ ruột 
non 

e_ Điều trị: acid folic và 
tetracycline 

Bệnh Coeliac 

e©_ Nguyên nhân: tự khán thể 
kháng gliadin. 

e©_ Ảnh hưởng chủ yếu đến đoạ 
gần ruột non 

e_ Điều trị: chế độ ăn không 
eluten 


Nguyên nhần 
Nhớ: Đi Chảy Thây Thức Ăn 





















e©_ Thiếu hụt enzyme Disaccharidase 
e® Bệnh Coeliac và bệnh Crohn gen lặn trên NST thường 

e_ Bệnh Tiêu chảy mỡ nhiệt đới e©_ Dẫn tới mất khả năng tổng 
° 

° 





Thiều năng tuyến tụy hợp chylomicron 
A-beta-lipoproteinaemia e© Điêu trị: vitâmIn 





\Ủ P. ) C, .Ô/:1U/144)0/2:/)/7 10/0011 5U)/))ý/112 
| C0 1181721108101) 0)1)/1//1101L0))00)1)7-) 





Thiểu năng tuyến tụy 
e Nguyên nhân: xơ nang tụy, 
ung thư, viêm tụy. 

® Giây thiếu vitamin A, D, E, 
K (là các vitamm tan trong 
dầu) 

e©_ Điều trị: thuốc pancrelipase 
(CREON®). 


Bệnh Whipple R 

e©_ Nguyên nhân: vi khuẩn Thiêu enzym disaccharidase 

Tropheryma whIpplel. e® Nguyên nhân: thiếu các 

e©_ Là vi khuẩn gram dương enzyme cần cho quá trình tiêu 

e©_ Điều trị: kháng sinh 1-2 hóa 

năm e© Điều trị: chế độ ăn nghiêm 
ngặt 





lạ [S0 N[o18s167›) IIEIOEN/N@19603ì)/:00):):Ể0ì720).)(/i158162.:8:7)00).)100)1/0/.196712)0.107. 





https://tieulun.hopto.org 


lễ [Si b[o)105107:) Map 3.5 Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GORD) 


GORD là gì? guyên nhân - Cận lâm sàng 
Là tình trạng trào ngược bất thường của acid từ đạ = truyền của góc cơ thực quả e_ Với bệnh nhân <55 tuổi: 
dảy vào thực quản, làm tổn thương lớp niêm mạc ° Tiên hành điều trị nêu không 
thực quản, gây cảm giác khó chịu. e Viêm thực quản. có các dâu hiệu cảnh bảo như giảm 
Thoát vị khe thực quản kiểu cân không rõ nguyên nhân, nuốt 
Triệu chứng Tượt khó, nôn máu, đi ngoài phân đen, 
e© Ở nóng - triệu chứng này nặng hơn khi nằm hoặc Thoát vị khe thực quản chán ãn. 
cúi người và nặng hơn sau khi ăn no. lêu cuôn ® Với bệnh nhân >355 tuôi 
e© Vị chua ở miệng êu tô nguy cơ © Nội soi: đề chân đoán và sinh 
© Ơ chua Hút thuôc thiệt nêu cân 
e© Ở nước, do tiết nhiều nước bọt. Uông rượu nhiêu ©_ Đo pH thực quản 24h 
® Khó nuốt. Uông cà phê nhiêu 
e Cơn hen về đêm/ho kéo dài Béo phì 
e Viêm thanh quản Phụ nữ có thai 
Thuôc, e.g: thuôc ức chê kênh 
alci, thuốc kháng muscarinic và 
huốc chống trầm cảm 3 vòng 


li PL CS. 2/)0 080v 21/00/1/2)0(00V0(0/. 0/022 /27/1)0(v00)0)/21/0(6/0))4))) 





https://tieulun.hopto.org 


Điều trị Biến chứng: Barrett thực quản 
= Bảo tổn: giáo dục sức khỏe, giảm cân, nằm Barrett thực quản là øì? 
đâu cao khi ngủ và tránh các yêu tô thuận lợi như Là quá trình dị sản của lớp biểu mô vây ở 
hút thuốc, ăn quá no. phần dưới của thực quản thành biểu mô 
e® Nội khoa: trụ. Thường gặp ở bệnh nhân GORD sau 
©_ Trung hòa acid, e.g. aluminium hydroxide. vài năm. Là một dạng tôn thương tiền 
© Thuộc ức chê receptor H2, e.ø. ranitidIne. ung thư. 
©_ Thuôc ức chê bơm proton, e.g. omeprazole. Cận lâm sàng 


® Ngoại khoa: Phâu thuật Nissenˆs ® Nội soi có sinh thiết ở cả 4 góc phần tư 


fundoplication (tái tạo phình vị) Điều tri 


e© Đốt bằng sóng cao tần (RFA) băng hệ 
thống HALO hoặc cắt bỏ phần niêm mạc loạn 
sản nặng 

Biến chứng 

e© Ung thư biểu mô tuyến thực quản 


lạ [S0 N[o18s167›) ÌIEIIERSĐ1.)00:r190.13)/0/v0:;0( ;)/001:11/3ã3)/:108(6.0)40)) 





https://tieulun.hopto.org 


lạ [S0 B[o018s167›) Map 3.6 Vàng da 


Vàngdalàg? Điều trị Cận lâm sàng 

Là tỉnh trạng nhiêm sắc tô vàng của Điều trị nguyên nhân. Phải xác định nguyên nhân vàng da. 

niêm mạc, củng mạc mắt, da. Xảy ra Sử dụng những xét nghiệm sau để xác định loại vàng đa: 

do sự ứ đọng bilirubin. Vàng da có Biến chứng e©_ Màu sắc của phân vả nước tiêu. 

thê nhìn thầy được khi bilirubin Suy gan. se Các xét nghiệm đánh giá chức năng gan. 

>2.5-3.0 mg/dL (42.8-51.3 mmol/L). Sun t1ểni e© Nông độ bilirubin. 

Nguyên nhần Ji tu huyết. e©_ Nông độ phosphatase kiềm. 

Gồm 3 loại (xem bảng): Viêm tụy. 

I Vàng da trước gan Xơ gan mật 

2 Vàng da tại gan Viêm đường mật. Vàngda Vàng datai Vàng da 

3 Vàng da sau gan Vàng da nhân (biên Cận lâm sàng trước gan gan — lsau gan 
chứng trâm trọng của : 


Các loại vàng da khác nhau cho kết quả khác nhau: 


vàng da ở trẻ sơ sinh) Màu sắc Sâm màu 
nước tiểu - 


¬ 
"nh 
Bilirubin tự do — thường o Bình thường 


Biliubin toàn phẩ) nh PẺNg 0ˆ ạ 





https://tieulun.hopto.org 


MAP 3.6 Vàng da 








Vàng da trước gan Vàng da tại gan Vàng da sau gan 


Hội chứng Crigler-NaJJar Viêm gan do virus, do rượu \Sỏi ống mật chủ 


Hội chứng Gilbert Bệnh gan do rượu 


Tán huyết, e.g. thalassaemia, Xơ gan 





Ung thư tụy 


Bệnh sán máng 





thiêu máu hông câu hình liêm 


Do thuốc, e.g. rifampicin Xơ gan mật nguyên phát 


Teo đường mật 


Hội chứng tan huyết tăng ure máu! Vàng da sinh lý sơ sinh 


Ung thư biểu mô đường mật 


Hội chứng Mir1zzi 





lệ [0 [oi 186167)  IEIIENA /-I019ïlo'> 


https://tieulun.hopto.org 


lệ [SN [oi 18167) 


VIRUS VIÊM GAN A (HAV) 
HAV là gì? 


Là một ARN pIcornavirus. 


Đường lây 

Đường phân- -miệng, gắn liền với động vật nhuyễn thê bị nhiễm bệnh. 
Virus chuyên vào mật sau khi sao chép trong tế bào gan, Hệ thông miễn 
dịch được kích hoạt bởi quá trình này và dẫn đến hoại tử chủ yếu ở 
vùng trung tâm tiêu thùy gan. 


Thời kỳ ủ bệnh 

e© 2-3 tuần. 

Cận lâm sàng 

®  Anti-HAV IgM trong huyết thanh. 


Điều trị 

e© Bảo tồn: vaccine cho khách du lịch đến vùng có bệnh. 
® Nội khoa: điều trị hỗ trợ vì HAV thường tự khỏi 
Biến chứng 

® Suy gan câp hiểm gặp 


lỦ P. Ÿ HÀ 4i) (C2400 00/1)0/) 





II 4 900 05/101012ì0)1- 


VIRUS VIÊM GAN B (HBV) 

HBYV là øì? 

Là l virus ADN có sợi không toàn vẹn có vỏ. Nó có I kháng 
nguyên e chỉ điểm sự lây nhiễm đang gia tăng. 


Đường lây 

® Mẹ con. 

e® Kim tiêm bị nhiễm. 

e Chế phẩm từ máu bị nhiễm. 
® Quan hệ tình dục. 

Thời kỳ ủ bệnh 

e 1-5 tháng. 


Cận lâm sàng 

ADN HBV trong huyết thanh, HBsAg, HBeAg, anti-HBc; HBsAg hiện 

diện trong mô với hình mặt kính mờ. 

Điều trị 

e Bảo tồn: giáo dục sức khỏe và phòng bệnh; vaccine cho nhóm có 

nguy cơ cao, e.g. nhân viên y tế. 

©_ Nội khoa:thuốc kháng virus, e.g. pegylated alpha-2a interferon, 
adefovrr, entecavrr, lamivudine, tenofovir, telbivudine. 


Biến chứng 
®  Xơ gan, ung thư tê bào gan,viêm gan B kịch phát. 





https://tieulun.hopto.org 


VIRUS VIÊM GAN C (HCV) 
HCTV là gì? 


Là I virus ARN sợi đơn có vỏ bao và là thành viên của 


gia đình flavIvIrus. 


Đường lây 

e® Mẹ con (đôi kh]). 

e Kim tiêm bị nhiễm 

e Chế phẩm từ máu bị nhiễm. 

Thời kỳ ủ bệnh 

e©_ Trung bình (6-9 tuần). 

Cận lầm sàng 

e Kháng thê chông HCV trong huyết thanh. 
Điêu trị 

e© Bảo tôn: giáo dục sức khỏe và phòng bệnh. 
e© Nội khoa:thuốc kháng virus, e.g. pegylated 


alpha-2a 1nterferon, rIbavirin, taribavirin, telaprevr. 


Biến chứng 
e_ Xơ gan, ung thư tê bảo gan, liver failure. 


lệ [0 [oi 18167) 


VIRUS VIÊM GAN D (HDV) 
HDV là gì? 
Là ] virus ARN sợi đơn không toàn 


vẹn đông nhiêm với virus viêm gan B. 


Sự đồng nhiễm với HDV là tăng khả 
năng suy gan 


Đường lây 

e Kim tiêm bị nhiễm 

e Chế phẩm từ máu bị nhiễm. 
e_ Quan hệ tình dục (hiếm). 
Thời kỳ úủ bệnh 

e© 1-5 tháng. 

Cần lâm sàng 

se IgManti-D huyết thanh. 
Điêu trị 

©_ Pegylated alpha-2a interferon. 
Biên chứng 

e© Xơ gan,ung thư tế bảo gan. 


VIRUS VIÊM GAN E (HEYV) 
HEV là gì? 
Là l virus ARN sợi đơn. 


Đường lây 

e© Đường phân-miệng, liên quan với nước 
bị nhiễm bệnh. 

Thời kỳ ú bệnh 

®© 2-3 tuần. 

Cận lầm sàng 

se IgG và IgM anti-HEV. 

Điều trị 

e Thường tự giới hạn. 

Biên chứng 

e© Tử vong cao ở phụ nữ có thai (~20%). 





| U10 4i ¡i0 >1: À 4)4)12 


https://tieulun.hopto.org 


lệ [0 [oi 186167.) 


Ung thư đại trực tràng (CRC) là øì? 
Là ung thư đại tràng và trực tràng và là dạng ung thư phố biến hàng thứ 3, thường 
gặp ung thư biểu mô tuyến. 
Triệu chứng 
e® Đau bụng. 
Sụt cần không rõ nguyên nhân 
Thay đổi thói quen đại tiện 
Phân có lẫn máu. 
Thiếu máu 
Mệt mỏi 
Nguyên nhần 
Nhiều nhân tô và thường không được biết. Có những yếu tô nguy cơ có thê 
dẫn đến CRC ( xem bảng yếu tô nguy cơ) 
Cận lầm sàng 
e© Chương trình sàng lọc ung thư đại tràng: test tìm máu trong phân ở đàn ông và 
phụ nữ độ tuổi 60-69 
e©_ Các xét nghiệm máu: tổng phân tích tế bào máu tìm thiếu máu thiếu sắt và chất 
chỉ điểm khối u CEA 
® Nội soi: nội soi đại tràng/đại tràng sipgma 
e©- Hình ảnh học: chụp đối quang kép với barium, soi đại tràng ảo. 
Điều trị 
Phụ thuộc mức độ bệnh, dựa vào hệ thông phân độ Duke hay TNM 
e Bảo tồn: Giáo dục sức khỏe bệnh nhân và giới thiệu đến y tá chăm sóc tại g1a. 











I 10, 0)¡T 1106 9†:)1858) vã sy:1y1 5ð (0) s4 GÌ) 


Yếu tô nguy cơ 


Hút thuốc 
Cao tuôi 
Tiền sử gia đình mắc CRC 
Bệnh viêm đại tràng (IBD). 
Nhiễm Sfrepfococcus bovis máu. 
Hội chứng đa polyp bẩm sinh: 
© Hội chứng đa polyp JuvemIe: 
—. Do NST trội nhưng nó có thê tự xảy ra. 
— Không ác tính 
©°_ Hội chứng Peutz-leghers: 
— ANST trội 
—_ Tăng nguy cơ mắc CRC. 
— Hiện diện nốt hắc tố ở niêm mạc miệng 
Bắm chất di truyền: 
©_ Đa polyp tuyến gia đình (FAP): 
— NST trội 
— Đột biến gen APCtrên NST số 5. 
— 100% dẫn tới CRC. 
© Ung thư đại trực tràng không polyp di truyền (HNPCC): 
— NST trội 


— Đột biến gen sửa chữa ghép đôi bất xứng của ADN. 


ttps://tieulun.hopto.org 


e® Nội khoa: hóa trị (oxaliplatin, folinic acid và Š-fluorouracil là chế độ 
điêu trị phô biên nhât); xạ trị cũng có thê được sử dụng 

e©_ Phẫu thuật: phẫu thuật cắt u thường là điều trị theo lựa chọn. 

Biến chứng 

® Tặc ruột và di căn. 


\ Pˆ c8 0)(19220/1)00(/2)00806/4v20v.1/120(0))(0) 





Hệ thông phân độ Duke Hệ thống TNM 










Giai đoạn Mô tả Tỉ lệ sống sau 5 năm Tis — Ung thư tại chỗ 
TT — Xâm lân lớp dưới niêm 
A Giới hạn ở 20% T2 - Xâm lấn lớp cơ niêm 
lớp cơ niêm T3 —- Xâm lẫn lớp dưới thanh mạc nhưng các cơ quan khác chưa bị thâm 





Xâm lẫn qua 65% nhập 
lớp cơ niêm T4 - Các cơ quan lân cận bị xâm lân 
NÑI- Di căn I—3 hạch vùng 


Di căn hạch 30% N2 - Di căn >4 hạch vùng 
' M0 - Không di căn xa 
<10% 





lễ [Sài b[o)10s107:) Map 3.8 Ung thư đại trực tràng (CRC) 


https://tieulun.hopto.org 


lệ [0 [oi 18167) 


VIÊM TỤY CẤÁP 

Viêm tụy cấp là øì? 

Là sự viêm của nhu mô tụy, kèm tăng nồng độ enzyme 
amylase và lipase trong xét nghiệm máu. 


Triệu chứng: PAN 

Đau thượng vị lan ra sau lưng (Pann) 

Chán ăn (Anorex1a) 

Buồn nôn và nôn. (Nausea) 

Dấu Grey Turner: bằm vùng hông. 

Dấu Cullen: bầm quanh rốn. 

Nguyên nhần 

Nhớ : Em Thấy Rằng Có Thuốc Bệnh Sẽ Sớm Qua Thôi 
® ERCTP: chụp mật tụy ngược dòng qua nỘI so1 
e© Tự miễn 

e Rượu 


\Ủ P. ch  4L2(001)0/ 


Map 3.9 Viêm tụy 





VIÊM TỤY MẠN 

Viêm tụy mạn là øì? 

Là khi tính toàn vẹn cấu trúc của tụy bị thay đôi do hậu 
quả trực tiếp của tình tràng viêm mạn 


Triệu chứng 

Đau Ì 

® Khởi phát ở thượng vị 

e© Lặp đi lặp lại 

® Lan ra sau lưng 

e© Giảm khi ngồi ngả ra trước 
© Tăng khi ăn uống thịnh soạn 
Nguyên nhần 

Nhớ: Sún Răng Thì Xấu 

Suy dinh dưỡng 

Rượu 

Tắc ống tụy 

Xơ nang tụy 


https://tieulun.hopfo.org 


Chẵn thương 
Thuốc, ví dụ: azathioprine 
Bọ cạp đốt 
Teroids. 
Sỏi mật 
Quai bị 
Tăng lipid/calci máu 
Cận lầm sàng 
e© Tăng amylase và lipase huyết thanh 
e© Tìm nguyên nhân, ví dụ: siêu âm đề tìm sỏi mật 
e© CT scan để loại trừ biến chứng (không chụp trong vòng 
<72h của đợt cấp trừ khi có chỉ định lâm sàng). 
Điều trị 
e© Thường điều trị triệu chứng: không cho ăn đường miệng, 
duy trì địch truyền tĩnh mạch và giảm đau, e.g. tramadol 
° Điều trị nguyên nhân, e.øg ERCP để lẫy sỏi mật 
Biên chứng 
Nhớ: Đừng Ham Chạy SH 
® Đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) 
® Hoại tử 
Chảy máu 
Suy đa cơ quan 
Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) 


lệ [0 [oi 186167) 


Cận lầm sàng 
e Ciiảm elastase phân. 
e© CT scan: nốt calci hóa (cũng có thể thấy trên film 
Xquang bụng) 
e Chụp mật tụy bằng cộng hưởng từ (MRCP). 
Điều trị 
e Bảo tỒn: cai rượu 
e© Nội khoa: giảm đau, e.g. tramadol và liệu pháp thay thế 
enzyme tụy; bắt đầu liệu pháp insulin nếu bị tiểu đường 
Biến chứng 
Nhớ: Đừng Tiếc Tiền Nữa 
e. Đái tháo đường 
Tắc nghẽn tụy 
Tiêu chảy mỡ. 
Nang giả tụy. 





Map 3.9 Viêm tụy 


https://tieulun.hopto.org 


lễ [Sài b[o)11085107:) IEIUENIAW/E ¡ni 01/0 00ì/-00.1-ã:1-100167. 


TABLE.3.1 Vi sinh vật của ống tiêu hóa 


° 
VWibrio vulnificus Ngộ độc thực phẩm Tìm thấy trong hải sản; vi khuân Gram âm 
Tìm thấy trong mayonnaise và thịt bị nhiễm bẩn; Vi khuẩn Gram dương 


Clostridtum botulinum Ngộ độc thực phẩm Tìm thấy trong thực phẩm đóng hộp kém chất lượng: Vi khuẩn Gram dương 


Escherichia coli O157:H7 Ngộ độc thực phẩm và Tìm thấy trong thịt nấu chưa chín kỹ; £.cofí gây bệnh đường ruột gây tiêu chảy ở trẻ em, 
tiêu chảy cũng gây hội chứng tan huyết uré huyêt; VI khuân Gram âm 


Tìm thấy trong phân gia súc gia cằm, gắn liền với hội chứng Guillain-Barré, gây liệt từ dưới 
lan lên trên; V1 khuân Gram âm 

Tìm thấy trong thực phẩm bị nhiễm bắn; Vi khuẩn Gram âm 

Sản xuất độc tố shiøa; Vì khuẩn Gram âm 

Găn liền với những vụ bùng phát dịch trong trường mẫu giáo; Vi khuân Gram âm 

Tiêu chảy khách du lịch thường tự giới hạn; Vì khuẩn Gram âm 

Sản xuất độc tô tả; Vi khuẩn Gram âm 

Gắn liền với bệnh nhân AIDS ; sinh vật đơn bảo 

Virus gây buôn nôn và nôn phổ biến nhất 


Helicobacter pylori Yếu tô nguy cơ của loét | Sản xuất urease; điều trị bằng liệu pháp 3 thuốc, ¡.e. một thuốc ức chế bơm proton (PPI) 
tiêu hóa, viêm đạ dày và | với hoặc clarithromycIn và amoxIcillin hoặc clarithromycIn và metronidazole; VI khuân 
ung thư dạ dày Gram âm 


Toxoplasrma gondii Nhiễm Toxoplasma Nang được tìm thấy trong thịt hoặc phân mèo; gây ra áp xe não ở bệnh nhân AIDS; đơn bào 
Sán dây đường ruột Tìm thấy trong thịt lợn nấu chưa chín kĩ; sán dây 





https://tieulun.hopto.org 


Chương 4 Hệ tiết niệu 





FIGURE 4.1 Sinh lý nephron 54 
FIGURE 4.2 Hệ Renin Angiotensin Aldosteron (RAAS) 55 
TABLE 4.1 Thuốc lợi niệu 56 
MAP4.I  Sỏi thận Si 
MAP 4.2 Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) 58 
MAP4.3 Ung thư thận 60 
MAP4.4 Tổn thương thận 62 
MAP4.S Hội chứng thận hư và hội chứng viêm cầu thận 64 
MAP4.6 Bệnh nang thận 66 
MAP 4.7 Những bất thường bâm sinh ở thận 68 


Hệ tiết niệu 





htfps://tieulun.hopto.org 


Hệ tiết H}LỒI| IDII114-E SIR.)):).8) 7 .120):1 41) 0) 


I31610)295E SIẾt..))/)/18)2/12)0)/)0)):) 


Ống lượn gần Óng lượn xa 


* Tái hấp thu glucose, amino acid, nước, » Tái hấp thu chủ động ion Na" và CT. 
HCOx, Na' và CT. ° Biêu mô vuông đơn. 


s Câu tạo diêm bàn chải. 


Ống góp 


- - Aldosterone: làm tăng số kênh NaTở ống góp. 
-  Hormon chống bài niệu (ADH): gắn với 
receptor V2 và kết quả là làm tăng số lượng lỗ lọc 
nước. 


Nhánh xuống mỏng của quai Henle 
« - Tái hấp thu nước nhờ sự ưu 
trương của tủy thận. 
-_ Không tái hấp thu ion Na”. Nhánh lên dày của quai Henle 
5 _ Tái hâp thu ion Na”. 
- _ Không tái hấp thu nước. 
« Chứa kênh vận chuyên NaŸ/K /2CT. 





IDIG10)345ã 920i 20.{-)/))00.9019)00)/2/1))07.23000/)11020)0)/123()9.V. 0.0) 


. AngIiotensinogen (GAN) 
Sự bài tiêt renin được kích thích 


P.j Sư nhận phối ÑNG "v3 TÔ HT °  TUỚA bạ 6Á V) 


hệ thống cạnh cầu thận. 
s † Hoạt động thân kinh giao cảm. Angiotensin I 


Enzym chuyên Angiotensin (ACE) (PHỎI) 


Angiotensin II 


† Huyết áp do: 
se . Sự co mạch của cơ trơn. 
« - Kích thích aldosterone làm † giữ ion Na” và H›;O. 
- - Kích thích hormon chống bải niệu (ADH) (thùy sau tuyến yên) 
làm † tái hấp thu H›O. 
e _† Cảm giác khát nhờ kích thích vùng dưới đôi. 





Hệ tiết niệu lM[€)0):40E 9:19: 0),7.2001110/20/)0.1Ề024/000/)/ 210/114: 722.1.) 
https://tieulun.hopto.org 


Hệ tiết niệu Table 4.1 Thuốc lợi niệu 


IV. ):1057.50)/100140/010011.)) 


Nhóm King Cơ chế 
thuốc tác dụng Chỉ định Tác dụng phụ Chống chỉ định Tương tác thuốc 


Bendroflumethiazide Ức chế Tăng huyết áp Hạ natri máu Gout Hạ kali máu có thê làm 
niệu đồng vận Suy tim Hạ kali máu Suy gan tăng nguy cơ ngộ độc 
thiazid kênh Cổ chướng Tăng calci máu Suy thận digoxin 

Na /CTở Tăng glucose máu Có thể làm nặng Giảm đào thải lithium 
ông lượn xa. Tăng lipid máu thêm bệnh đái tháo 
Tăng acid uric máu đường. 














Lợi niệu | Furosemide Chặn chất Suy tim (điều trị triệu Hạ NatriI máu Suy thận Hạ kali máu có thể làm 
quai đồng vận chứng phù) Hạ Kali máu tăng nguy cơ ngộ độc 
chuyển Tăng calci máu nặng Hạ Calci máu digoxIn 
Na /K'/2CT Độc tính trên tai Giảm đào thải lithriun 
ở đoạn lên 
quai Henle 


Lợi niệu | Spironolactone Kháng Suy tim (kết hợp với Tăng kali máu Bệnh Addison Giảm đào thải lithium 
giữ K” receptor của | furosemid) Vú lớn ở nam (nói cách | Tăng kali máu 
Aldosteron Phù khác, eplerenone là một 
Cổ chướng chất đối kháng thụ thể 
Tăng huyết áp kháng thuốc | aldosterol có chọn lọc) 
Hội chứng Conn 
Lợi niệu | Mamnitol Tăng độ thâm| Phù não Sốt Tăng mức độ tác dụng 
thâm thấu thấu huyết Tiêu cơ vân Hạ natriI máu của tobramycIn 
tương Tan huyết 





https://tieulun.hopto.org 


Sói thận là øì? 

Sỏi thận là sỏi được hình thành trong 
đường tiết niệu. Hầu hết sỏi được tạo 
thành từ calci lắng đọng (cản quang), 
còn lại được tạo ra từ struvite (sỏ1 san 
hô) và tinh thể axit uric (không cản 
quang). 


Dấu hiệu và triệu chứng 

- Không triệu chứng. 

- - Đau (vùng hạ vị và vùng hông, có 
thê lan sang vùng sinh dục). 

- Tiểu khó. 

- _ Nhiễm trùng tiết niệu (UTI). 

-  Đái máu. 


Các thăm dò 

- _ Phân tích nước tiểu 24h: đánh giá 
nồng độ canxI, acid uric, oxalate và 
cIfrat. 

se _ CT thận, niệu quản, bàng quang 
(KUB): tìm sỏi cản quang. 

« _ Có thể dùng siêu âm vả UIV. 

e _ Phân tích thành phần hóa học của 


Nguyên nhân 

s Tự phát. 

e Tăng calcI máu. 

s Tăng acid uric máu. 
s Tăng oxalat niệu. 


- Nhiễm trùng tiết niệu tái phát. 


e Thuốc, ví dụ thuốc lợi niệu quai. 
s Bệnh di truyên làm tăng nguy 
cơ, ví dụ bệnh thận đa nang. 


MAP 4.1 Sỏi thận 


Biến chứng 

- Nhiễm trùng tiết niệu tái diễn. 
s Sỏi tái phát. 

- Tắc nghẽn. 

- Tồn thương niệu quản/Hẹp 
niệu quản. 





Điều trị 
se - Dự phòng: Phòng ngừa nguyên nhân, VD chê độ ăn ít 
calc1. Giáo dục về các yêu tô nguy cơ. 


se _ Điêu trị thuôc: 


Chế độ ăn ít calei và dừng thuốc 


lợi niệu thiazid nêu có thê. 


Chế độ ăn ít oxals 


- _ Chân đoán hình ảnh: 

© Đặt ống mở thận ra da. 

©_ Đặt stent niệu quản xuôi dòng. 
e Phẫu thuật: 

©_ Lấy sỏi ngược dòng hoặc xuôi dòng trong trường 
hợp sỏi lớn hoặc sỏi san hô. 

©_ Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng cao tần (ESWL) 
với sỏi lớn (>0.5cm). 





MAP 4.1 Sói thận 
https://tieulun.hopto.org 


Hệ tiết niệu 


NKTN là øì? 

Là tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu với các 
dấu hiệu và triệu chứng điển hình. Có thê phân loại 
thành NKTN dưới hoặc trên (viêm thận - bề thận 
câp). 


Dấu hiệu và triệu chứng NKTN dưới 
.‹ Tiểu khó. 

-_ Tiểu nhiều lần. 

-_ Bí tiểu. 

- - Đau hạ vỊ. 


Dấu hiệu và triệu chứng NKTN trên 
se _ Sôtrétrun. 
se _ Đau hông. 


se - Đái máu. 


Yếu tố nøuy cơ 
Là phụ nữ. 
Quan hệ tình dục. 
Đang đặt catheter. 
Mang thai. 
Mãn kinh. 
Đái đường. 
Dị dạng đường tiết niệu sinh dục. 
Ức chế miễn dịch. 
Tắc đường dẫn niệu, VD sỏi . 





MAP 4.2 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 


Sinh lý bệnh 
Hệ tiết niệu có nhiều hệ thống bảo vệ đề dự phòng NKTN như: 
- _ Hoạt động đi tiểu. 
- - Nước tiểu: áp lực thâm thấu, pH và acid hữu cơ tạo nên môi trường 
chống nhiễm khuẩn. 
- _ Các yêu tô tiết: 

© Protein Tamm-Horsfall: gắn không đặc hiệu với vi khuẩn; được 
sản xuất bởi các tế bào ngành lên dày của quai Henle; đột biến gen mã 
hóa protein này có liên quan đến suy thận tiến triển và nang tủy thận. 

©_ IgA: kháng lại vi khuẩn đặc hiệu. 

© Lactoferrin: bắt giữ các ion sắt tự do. 
- Phòng vệ dịch nhày: các mucopolysaccharid bao phủ niêm mạc bề 
mặt bàng quang. 
e Nếu các cơ chế phòng vệ này bị các độc tố của vi khuẩn vượt qua 
thì bệnh nhân sẽ bị NKTN. Một số độc tố cần chú ý của vị khuẩn gồm: 
s® - Với Ecoli gầy NKTN (UPEC): 

©_ Type I1 fimbriae: kết dính với mannose; liên quan với viêm 
bàng quang. 

©_ Type P ñmbriae: kết đính với glycolipid; liên quan với viêm bể 
thận. 

© Bao vi khuẩn: còn gọi là kháng nguyên K, có khả năng kháng 
thực bào; liên quan với viêm bề thận. 
s® Với Proteus mirabIlIs: 

©_ Sản xuất urease. 

© Làm tăng pH nước tiêu. 

© Proteus mirabilis liên quan với sỏi san hô. 





https://tieulun.hopto.org 


lý P.9, 2 | 0113118 14010711 N 001107115 Ä/72180170)) 


Sinh vật gây bệnh Các thăm dò 
e _ Escherichia co: nguyên nhân hàng đầu gây NK- s_ Que thử nước tiêu: đương tính với bạch cầu và nitrit. 
TN trong cộng đồng và trong bệnh viện. Bắt màu thuốc e_ Cấy nước tiêu: xác định vi khuẩn gây bệnh (>105 vi khuẩn/ml nước 
nhuộm xanhmethylene, eosin (EMB). tiêu giữa dòng). 
s _ S/aphylococcws saprophyficus: đứng thứ 2 trong 5 _ Hình ảnh: xem xét sử dụng siêu âm hoặc nội soI bảng quang 
các nguyên nhân gây bệnh ở phụ nữa hoạt động tình nếu NKTN ở trẻ em, nam giới hoặc NKTN tái phát. 
dục thường xuyên. ‹ 
s _ Klebsiella pneumoniae: đứng thứ 3 trong các Điều trị 
nguyên nhân sây bệnh. Khuẩn lạc dạng nhày. - . Dự phòng: giáo dục các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh và 
e _ Proteus mirabilis: tạo urease, là vi khuân cách phòng chống. 
Gram âm. ‹ - Điều trị thuốc: trimethoprim 2 lần/ngày. Xem xét dùng kháng sinh 
sS _ Pseudomonas qeruginosa: có sắc tô xanh mật và dự phòng nêu NKTN tái diễn. 
có mùi hoa quả. Thường ở trong bệnh viện và kháng - - Nếu tái diễn, ví dụ. >4 lần NKTN mỗi năm. Cần loại trừ dị 
thuốc. dạng giải phẫu và các bất thường đường tiết niệu. 
se Adenovirus: viêm bàng quang chảy máu. 
5 Các virus BK và JC: liên quan tới đào thải Biến chứng 
tạng ghép sau ghép tạng. -_ Viêm thận bê thận. 
sS_ Sản máng: kí sinh trùng. s Suy thận. 
-_ Nhiễm trùng huyết. 





lậ[l¡T:)80110)) MAP 4.2 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 


https://tieulun.hopto.org 


Hệ TỦ) HÔI) \/ P.9 SA 0)/1:31/)) 01/7) 


MAP 4.3 Ung thư thận 


UNG THƯ BIÊU MÔ THẬN (RCC) UNG THƯ TẾ BÀO CHUYÉN TIẾP (TCC) 
RCC là øì? TCC là øì? 

Đây là u biểu mô tuyến phát sinh từ các tế bào lót thành ống Là ung thư phát triển từ tế bào chuyên tiếp của niệu mạc. 
lượn gần. Thường gặp ở nam gIới. 


Yếu tố nøuy cơ Yếu tố nñØuV cơ 
Nam giới. Nhớ CAPS: 
Tuổi từ 50-70. se. Cyclophosphamide. 
Hút thuốc lá. 5 Thuốc nhuộm Aniline. 
Béo phì. -_ Thuốc Phenacetin. 
Đột biến gen ức chế khối u Von Hipple-Lindau trên - - Hút thuốc lá. (Smoking) 
NST số 3. 
Dấu hiệu và triệu chứng Dấu hiệu và triệu chứng 
Sụt cân không rõ nguyên nhân. Phụ thuộc vảo vị trí ung thư nhưng thường có biểu hiện đái 
Đau hông. máu không đau và có các triệu chứng đường tiết niệu dưới, ví 
Đái máu. dụ: tiểu nhiều lần, bí tiểu. 
Sờ thấy khối u. 
Sốt. 
Tăng huyết áp. 





https://tieulun.hopto.org 


Hội chứng cận ung thư bao gồm: Các thăm dò 

s _ Sự tiết hormon vỏ thượng thận (ACTH): có thể gây ra các e« - Soi bàng quang và nội soi niệu quản với sinh thiết. 
triệu chứng của tăng calc1 huyết. e _ Chụp bể thận ngược dòng. 

5 - Sự tiệt erythropoletin (EPO): có thê gây ra các triệu se CT scan. 

chứng của bệnh tăng hồng cầu. s« MRI. 


Các thăm dò Điều trị 

- _ Chấn đoán hình ảnh (siêu âm, CT Scan, MRI). - - Dự phòng: Hỗ trợ, tư vẫn và giám sát tâm lý (trầm cảm). 
G1ao bệnh nhân cho y tá Macmillan. 

Điều trị e - Điều trị thuốc: mitomycin, phác đồ GC (gemcitabine và 

5 - Dự phòng: giáo dục bệnh nhân. Hỗ trợ, tư vấn và giám sát cIsplatin) hoặc phác đồ MVAC (methotrexate, vinblastine, 

tâm lý (trầm cảm). Giao bệnh nhân cho y tá Macmillan. adriamycin và cisplati). 

e _ Thuốc: interferon alpha, sunmitinib, sorafenib, bevac1zumab. e Phẫu thuật: cắt bỏ thận-niệu quản, cắt bỏ nang; có thê 

- - Phẫu thuật: Cắt thận 1 phần hay toàn phân là điều trị xem xét dùng sóng RFA. 

được chọn, có thể xem xét dùng RFA. 


Biến chứng 
Biến chứng se _ Di căn, thường tới xương. 
e _ Di căn: đến não, xương, phôi, gan, tuyến thượng thận và các 
hạch bạch huyết. 
se _ Tăng canxi máu. 
- _ Tăng huyết áp. 
se Đa hồng cầu. 





Hệ TỦ) H}LỒII P.9 se SCA0),1-31/)) 01/7) 


https://tieulun.hopto.org 


Hệ tiết niệu 


MAP 4.4 Tổn thương thận 





lý. MN¡) g)01)/0)11101:77)0 


TỒN THƯƠNG THẬN CÁP(AKĐ 

Tổn thương thận cấp là gì? 

Khi thận bị mất chức năng trong một khoảng thời gian ngắn (vải ngày đến vài tuần) và có 
đặc điểm là giảm đột ngột mức lọc cầu thận (GFR) và tăng nồng độ creatinin, ure máu. 
Tồn thương này có thê hồi phục. AKI có thể được chia thành trước thận, tại thận và sau 
thận, do nhiều nguyên nhân khác nhau. 


Nguyên nhân 


Giảm thể tích máu 

e _ Xuất huyết 

se Bỏng 

-_ Dùng thuốc lợi tiểu 


Sốc 
° Nhiễm trùng 
s Sôc tim 


Giảm tưới máu 
s‹ Hội chứng gan thận 
s Sử dụng NSAID. 


Tặc nghẽn niệu quản 
® SỎI 
« Khôiu 


Bệnh cầu thận 

e Viêm cầu thận 

se . Viêm mạch máu 

‹ . Bệnh phức hợp miễn 
dịch, ví dụ lupus ban đỏ hệ 
thống (SLE) 


Tổn thương mạch máu Tăc nghẽn cô bàng quang: 
5e Hẹp mạch thận 2 bên | ° SÓI. 
-e Bệnh máchmáunhỏ | °Khôiu 
«_ Tăng huyết áp ác tính | ° Phi đại TLT lành tính 
+ Ung thư TLT. 


Tắc nghẽn niệu đạo 
s« Khôiu 
s Co thắt 


Bệnh lý ống thận-kẽ thận 
se - Hoại tử ông thận câp 
se - Viêm thận kẽ câp 





TỒN THƯƠNG THẬN MẠN(CKT) 

Tổn thương thận mạn là gì? 

Là sự suy yêu thận trong một thời gian dài và không hồi 
phục. Chức năng thận ngày càng kém đ theo thời g1an. 
Nếu không được điều trị, bệnh nhân cuối cùng sẽ tiến 
triển thành bệnh thận giai đoạn cuối (ESKD). 


Nguyên nhân 

- Bất cứ bệnh thận nào cũng có thê dẫn đến CKI. 
e Viêm cầu thận. 

«Tăng huyết áp. 

se Đái tháo đường. 

eU ác tính. 

- Bất thường giải phẫu của đường dẫn niệu. 

s Bệnh dì truyền, VD bệnh thận đa nang. 


Dấu hiệu và triệu chứng 

Thiểu niệu/ vô niệu/đa niệu, buồn nôn và nôn, lú lẫn, tăng 
huyết áp, phù nề (ở ngoại vi và phối), mệt mỏi, có vị kim 
loại trong miệng, sút cân không chủ ý, ngứa da, nám da, 
nhịp thở Kussmaul (toan chuyền hóa), thiếu máu. 


https://tieulun.hopto.or 


s° Dùng ức chê men 
chuyên. 


s® Đau tủy xương. 
se Thuôc gây độc thận. 


Bệnh gây phù: 
se Suy tim 
s« Hội chứng thận hư 


Dấu hiệu và triệu chứng 
Thiêu niệu/vô niệu, buôn nôn và nôn, lú lần, tăng huyệt áp, đau bụng/sườn, dâu hiệu quá tải 
dịch, ví dụ tăng áp lực tĩnh mạch cảnh (JVP). 


Các thăm dò 

se GFR. 

se _ Máu: công thức máu, U&Es, creatinine, calci và phosphate, ESR, CRP, miễn dịch, virus. 
e_ Phân tích nước tiểu: Máu, protein, ølucose, bạch cầu và nitrit, protein Bence Jones. 

se _ Hinh ảnh: Siêu âm. 


Điều trị 

- Duy trì lưu lượng máu đến thận và cân bằng dịch. 

se _ Theo dõi điện giải. 

-_ Điều trị nguyên nhân gốc; phân loại AKI bằng tiêu chí RIFLE (Nguy cơ, Tôn thương, 
Suy thận, mất mát do tôn thương, bệnh thận gia1 đoạn cuối). 

-_ Dừng tất cả các thuốc gây độc cho thận. 


Biến chứng 
se _ Toan chuyên hóa. 
se Tăng kali máu. 


se _ Tăng photphat máu. 
« Phù phối. 


Hệ tiết niệu 


Các thăm dò 
‹ GFR. 
- Máu: FBC, U&Es, creatinine, nồng độ calci và phosphate, 
ESR, CRP, miễn dịch, virus. 
‹ Phân tích nước tiểu: máu, protein, ølucose, bạch cầu và 
nIfrit; protein Bence Jones niệu (đa u tủy). 
- Hinh ảnh: Siêu âm. 
- Sinh thiết thận. 
Điêu trị 
- _ Bảo tồn: ngừng hút thuốc, ăn ít muối, duy trì tâm lý 
thoải mái. 
. Điều trị thuốc 
Điều trị nguyên nhân gốc và biến chứng 
Điều chỉnh huyết áp 


Điều trị nhiễm toan (bằng natri bicarbonat) 
Điều trị tăng phosphat máu (bằng chất gắn phosphat). 
- _ Phẫu thuật: Lọc máu ( chạy thận nhân tạo hoặc thầm 
phân phúc mạc), ghép thận. 
Biến chứng 
Thiếu máu. 


@ 
@ 
©_ Điều trị thiếu máu 
@ 
@ 


Tổn thương thân kinh ngoại vi. 
Hội chứng ống CÔ tay. 
Oedematous states.(?) 

Mệt mỏi. 


Tăng huyết áp. 
Bệnh xương thận. 
Toan chuyền hóa. 
Đột quy. 


\ j1 MÀ). g/1)/0)1118007710) 





https://tieulun.hopto.org 


lš[:51/10)11-8;1 8110) 


\ ¡PT R9: 0)/1:.0102/()/107 1181/71. 079.000 0401//0100/.71:0.)1, 





HỘI CHỨNG VIÊM CÂU THẬN 
Hội chứng viêm câu thận là gì? 
Đây là một nhóm triệu chứng có ở nhiều bệnh khác nhau. 


Dấu hiệu 

Nhớ PHUTATT: 

se Protein niệu. 

- Hồng cầu niệu. 

se Tăng Ure máu. 

- Trụ hồng cầu. 

- - Hiệu giá kháng thể Antistreptolysin O. 
« Tiểu Ít. 

- _ Tăng huyết áp. 


Nguyên nhần 
Có thê được chia thành 2 loại: Nguyên nhân tăng sinh khu trú và nguyên nhân 


tăng sinh lan tỏa. 
Tăng sinh lan tỏa 


Viêm cầu thận tiến triển nhanh. ví dụ: 
hội chứng Goodpasture 


Tăng sinh khu trú 
Bệnh thận IgA 


Lupus ban đỏ hệ SLE 

thông (SLE) 

Ban Henoch-Schönlein Viêm cầu thận tăng sinh màng 
Hội chứng Alport Chứng cryoglobulin huyết 








l1 9:07: 0/10 0/011:/070:i00)//:: 0.1), 





HỘI CHỨNG THẬN HƯ 
Hội chứng thận hư là øì? 
Đây là một nhóm triệu chứng có ở nhiều bệnh khác nhau. 


Dấu hiệu 
Nhớ PALP: 
se _ Protenniệu>3g/ngày. 
s_ Giảm Albumin máu < 30g/L. 
se Tăng Lipid máu, vì: 
© Giảm protein máu gây kích thích gan sản xuất nhiều protein hơn, kết quả là 
tông hợp nhiều lipoprotein hơn. 
© Giảm mức độ của lipoprotein lipase đồng nghĩa với giảm chuyền hóa lipid. 
s«._ Phù. 
Nguyên nhần 
e _ Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu. 
e _ Viêm câu thận xơ hóa khu trú từng phân. 
- - Viêm cầu thận mảng. 
° - Bệnh thận đái tháo đường. 
e _ Thoái hóa tính bột. 


https://tieulun.hopto.org 


Các xét nghiệm 
- Máu: Công thức máu, U&Es, LF TS, creatinine, ure, CRP, ESR, 
ølucose, lipid profile. 
- Phân tích nước tiểu: máu, protein, ølucose, bạch cầu, nitrites và 
protein Bence Jones. 
- Nephritic screen: bồ thể huyết thanh (C3 và C4), kháng thể kháng nhân 
(ANA), chuỗi kép DNA, kháng thể huyết thanh kháng bạch cầu trung tính 
(ANCA), chất kháng mảng đáy cầu thận (GBM), huyết thanh chân đoán 
HIV, huyết thanh chân đoán HBV và HCV, cây máu, test labo nghiên 
cứu bệnh lây qua đường tình dục (VDRL) cho bệnh giang mai. 
- Sinh thiết thận. 
- Hình ảnh: siêu âm. 
Điêu trị 
- Thay đổi lối sông, ăn ít muối. 
._ Điều trị thuốc: Điều trị theo nguyên nhân: 
Điều trị tăng huyết áp. 
Điều trị protein niệu. 
Điều trị tăng cholesterol máu. 
Liệu pháp chống đông dự phòng. 
Phác đồ dùng liệu pháp miễn dịch, ví dụ prednisolon, 

cyclophosphamide và azathioprine. 

o Lọc máu nếu nặng lên. 
Biến chứng 
- - Hội chứng thận hư. 


© 
© 
© 
© 


. Viêm cầu thận mạn. 
- - UY tim. 


‹_ Viêm cầu thận tăng sinh màng. 


‹ SLE. 
Các thăm dò 


- Máu: Công thức máu, U&Es, LFTs, creatinin, ure, CRP, ESR, glucose, lipid. 
‹ Phân tích nước tiểu: máu, protein, ølucose, bạch cầu, nitrites và protein 


Bence Jones. 
- Nephritic screen: 


bồ thể huyết thanh (C3 và C4), ANA, dsầDNA, ANCA, 


anti-GBM, huyết thanh chân đoán HIV, huyết thanh chân đoán HBV và HCV, cấy 
máu , VDRL với bệnh giang mai. 

- Sinh thiết thận. 

- Xquang: Siêu âm. 
Điêu trị 

- Thay đổi lối sông, ăn ít muối. 


._ Điều trị thuốc: Điều trị theo nguyên nhân: 

o_ Điều trị tăng huyết áp. 

o_ Điều trị protein niệu. 

o_ Điều trị tăng cholesterol máu. 

o. Liệupháp chống đông máu dự phòng. 

© Chế độ dùng liệu pháp miễn dịch, ví dụ prednisolon, cyclophos- 
phamide và azathioprIne. 

©_ Lọc máu nếu nặng lên. 


Biến chứng 
- Tăng huyêt áp. 


- Tổn tương thận cấp, 
° Tổn tương thận mạn. 


- Nhiễm trùng. 





\ ¡P1 R9: [)09/11.:100/()0.10710 8/0710 079/01 04/1// 01.21.171.801), 





Hệ tiết niệu 


https://tieulun.hopto.org 


ADPKD 

ADPKD là øì? 

Đây là bệnh đa nang di truyền trội, thây ở người 
lớn. 


Nguyên nhần 
Do đột biên ở gen mã hóa một protein màng gọi 
là polycystin. Hai gen mã hóa protein này là: 


s _ PKDI ở chromosom 16 (mã hóa polycystin ]). 
s . PKD2 ở chromosome 4 (mã hóa polycystin 2). 


Dấu hiệu và triệu chứng 

e - Đau (do xuất huyết nang thận). 
- Tăng huyết áp. 

s_ Đái máu. 

e _ Sờ thấy khối u ở 2 bên hông. 

se Gan fo. 


Các thăm dò 

se Máu: FBC, U&Es, calcI và phosphate, PTH. 
e _ Phân tích nước tiểu và cấy nước tiểu. 

- _ Hình ảnh: siêu âm để chẩn đoán. 

- _ Sảng lọc gen và theo dõi huyết áp. 





Các bệnh nang thận 

se _ Loạn sản nang thận. 

‹ Bệnh thận đa nang di truyền trội 
trên NST thường (ADPKD). 

‹ Bệnh thận đa nang di truyền lặn 
trên NST thường (ARPKD). 

e . Bệnh nang tủy thận. 


lỦ P.Ÿ xà TU 


|?10/)18:7.)/11001720) 





Hệ tiết H}LỒI| \/P)0Ê N.:/ 00108 /71010l10110) 


ARPKD 

ARPKD là øì? 

Đây là bệnh đa nang di truyền lặn, thấy ở trẻ em 
với biểu hiện bệnh thận và bệnh gan ở nhiều mức 
độ. 


Nguyên nhân 
-Ổ PKHDI ở nhiễm sắc thể 6. 


Dấu hiệu và triệu chứng 

e Tăng huyết áp. 

e_ Dấu hiệu tốn thương thận mạn tính. 

- _ Nhiễm trùng hô hấp mạn tính. 

e- Dấu hiệu của tăng áp tĩnh mạch cửa: cô 


chướng, giãn tĩnh mạch thực quản, tuần hoàn 
bàng hệ. 

se Chậm lớn. 

- _ Nhiễm trùng tiết niệu tái diễn 

«_ Đái nhiều. 


Các thăm dò 

e _ Chân đoán sàng lọc trước sinh. 

se. Máu: FBC, U&Es, LFT§s. 

e _ Phân tích và cấy nước tiểu. 

- - Hình ảnh: Siêu âm (cho thấy thận to kèm hoặc 
không kèm thiểu ôi), CT scan, MRI. 





https://tieulun.hopto.o 


Điều trị 
e - Bảo tôn: hỗ trợ bệnh nhân. 
e_ Điều trị thuốc: 

©_ Điều trị tăng huyết áp. 

©_ Điểu trị kháng sinh cho nhiễm trùng 
đường tiết niệu. 
° Phẫu thuật: Giảm áp nang. 
Biên chứng 
e_ Phát triển thành tôn thương thận mạn tính. 
s« NhớNCST: 

©_ Nang gan. 

°_ Chứng phinh mạch. 

©_ 8a van hai lá. 

©__ Túi phình mạch vỡ gây xuất huyết dưới 
màng nhện. 


l;[2ã1/10)11:ã;12 180110), 


Bệnh nang ở tủy thận 


- . Bệnh nang tủy thận tuôi thanh 
thiếu niên. 

- _ Bệnh nang mắc phải: thường là 
do chạy thận. 

e_ Xốp tủy thận. 

se _U nang đơn giản. 








Điều trị 
e_ Bảo tồn: Hỗ trợ cha mẹ và bệnh nhân 
«Điều trị thuốc: 
le Thông khí và nghiệm pháp. oxy dài hạn. 
©_ Điều trị tăng huyết áp (thuốc ức chế men 
chuyền angiotensin). 
© Dùng kháng sinh cho nhiễm khuẩn tiết niệu. 
© Dùng lợi tiêu nếu quá tải dịch. 
e Phẫu thuật: 
©_ Cắt thận. 
©_ Ghép gan thận đồng thời. 


Biên chứng 


se Nang gan 


.*“ Xơ gan bầm sinh. 


e _ Tăng sinh ống mật. 


Map 4.6 Bệnh nang thận 





https://tieulun.hopto.org 


Hệ tiết niệu 


THẬN MÓNG NGỰA 

Thận móng ngựa là gì? 

Điều này xảy ra trong quá trình phát triển khi cực dưới 
của cả 2 thận hợp nhất với nhau, kết quả là sự hình thành 
một quả thận hình móng ngựa. Thận này không thê lên 
đến vị trí giải phẫu bình thường do phần hợp nhất ở trung 
tâm vướng vào động mạch mạc treo tràng dưới. 


Dấu hiệu và triệu chứng 

s Không có triệu chứng. 

- Nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn (UTI). 
s«_ Sỏi thận. 

e_ Bệnh thận tắc nghẽn. 


Nguyên nhân 
„_ Bât thường bâm sinh. 


Các thăm dò 
se Siêu âm chân đoán 


Điêu trị 
s _ Điêu trị biên chứng. 


Biến chứng 

-_ Dễ bị tốn thương. 

se _ Hinh thành sói thận. 

- _ Tăng nguy cơung thư biêu mô tế bảo chuyền tiếp của bể 
thận. 





Nhớ MLSĐ 


s Thận Móng ngựa. 


e Thận Lạc chỗ. 
s _ Bât Sản thận. 
se _ Niệu quản Đôi. 


\j P.1 Mi) 011//124171010101))/1317)01Ẽ)1/)001001/T)0 


THẬN LẠC CHÓ 

Thận lạc chỗ là gì? 

Đây là một bất thường bâm sinh mà thận nằm ở trên mào 
chậu hoặc trong khung chậu. 


Dấu hiệu và triệu chứng 
s _ Thường không có triệu chứng. 


Nguyên nhần 
se _ Bâtthường gen. 


°_ Kém phát triển metanephrogenic diverticulum. 
e _Tiêp xúc với tác nhân gây quái thai. 


Các thăm dò 


se _ Siêu âm chân đoán. 


Điêu trị 
5. Không điêu trị; điêu trị biên chứng nêu có xuât hiện. 


Biến chứng 
- _ Nhiễm trùng đường tiết niệu. 
s _ Sỏi thận. 





Lý My (1ì: /1<8177108101)00)1158172141Ẽ))/01/0/008)07011) 





https://tieulun.hopto.org 


NIỆU QUẢN ĐÔI BÁT SẢN THẬN 

Niệu quản đôi là øì? Bất sản thận là gì? 

Điều này xảy ra khi chồi niệu quản tách ra trong Thiếu một thận hoặc cả hai thận. 
quá trình phát triển phôi thai và kết quả là tạo thành 


vi nh _ Dâu hiệu và triệu chứng 
2 niệu quản dân lưu cho ÏI thận. 


Thiếu thận hai bên (Hội chứng Potter) Thiếu thận một bên 
Dầu hiệu và triệu chứng Đôi tai thấp Tăng huyết áp 
nã... T8 hiểm trùng hô há 
- _ Nhiễm trùng tiết niệu tái diễn. b0) 2 0/016 ăng nguy cơ nhiệm trùng hộ hập 
À nn Mũi tẹt, rộng 


‹_ Sự tách đôi của chỗi niệu quản. 
Nguyên nhần 

s _ Sự phát triên bât thường của chôi niệu quản. 
Các thăm dò 

Điều trị e_ Sàng lọc trước sinh. 

se _ Điêu trị triệu chứng. 


Các thăm dò 
se. Siêu âm và chụp niệu đô tĩnh mạch chân đoán. 


Điều trị 


_ „ Phụ thuộc vào việc thiếu một hay 2 bên thận. 
Biên chứng 


s Trào ngược bàng quan niệu quản. h. — ¬ E Am 
s_ Nhiêm trùng niết niệu. Trẻ thường chết sau khi sinh vài ngày. Nếu trẻ sống | Điều trị tăng huyết áp . 
sót, chúng cần đến thâm phân phúc mạc lâu dải. 


Biến chứng 
«_ Dễ bị tôn thương (Thận 1 bên). se Tử vong. 





lš[ã ¡T7 180110)) MAP 4.7 Những bắt thường bẩm sinh ớ thận 


https://tieulun.hopto.org 


This page 1ntentionally left blank 


https://tieulun.hopto.org 


Chương 5 Hệ Nội Tiết 





MAAP 5.1 Cường giáp ÉP 
MAP 5.2 Suy giáp 74 
MAP 5.3 Ung thư tuyến giáp 76 
MAAP 5.4 Đái tháo đường (DM) 78 
TABLE 5.1 Các thuốc điều trị đái tháo đường 80 
MIAP 5.5 Đái tháo nhạt (DD S3 
FlGURE 5.1 Các nguyên nhân đái tháo nhạt S3 
MAP 5.6 Suy tuyến cận giáp 85 
MAP 5.7 Cường tuyến cận giáp §6 
MIAP 5.6 Hội chứng Cushing $8 
FIGURE 5.2 Trục dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận S09 
MAP 5.9 Suy tuyến thượng thận 90 
FIGURE 5.3 Giải phẫu vỏ và tủy tuyến thượng thận 9] 
MAP 5.10 Bệnh to viễn cực 02 


lš[:Ð9)T¡ Đi Lò: 





https://tieulun.hopto.org 





Map 5.1 Cường Giáp 












Cường øiáp là øì? 
Xảy ra khi có quá nhiêu hormone tuyên giáp lưu hành trong cơ thê. Có Sụt cân. 
rât nhiêu nguyên nhân gây ra cường giáp. Da âm/sợ nóng. 


H nữ 
muy Lỗi mắt (bệnh Graves). 
Nguyên nhân Thông tin Mật đông vận nhãn câu mI trên. 


Bệnh Graves ® Đây là nguyên nhân thường gặp nhất của cường giáp vn "`. 

(Basedow) ®- Đây là bệnh tự miễn iEhúnni 
© Phân biệt với các nguyên nhân cường giáp khác qua Bưới lật Tên li 
thay đổi về mắt, như lỗi mắt và các dấu hiệu khác như Tăng Kì ng ti thi 
phù niêm trước xương chây 
® Liên quan tới các bệnh lý tự miễn khác, như thiếu 
máu ác tính 


Triệu chứng 





Bưới giáp đa nhân ® Đây là nguyên nhân hay gặp thứ hai của cường giáp 
độc và bướu giáp 


bi hiện Nguy cơ mắc tăng theo tuôi 
đơn nhân độc 


Hay gặp ở nữ giới 
Bưới đơn nhân gợi ý tới u tân sinh tuyến giáp 


Viêm tuyến giáp Là tình trạng cường giáp thoáng qua sau khi 
De Quervain nhiễm virus 
®- Dưới giáp thường đau MAP5.1 
® Theo sau thường là một gia1 đoạn suy giáp 


lÔi)/)/01226):)1) 


https://tieùlun.hopto.org 


Biến Chứng Điều Trị 


Rung nh. ® Bảo tồn: giáo dục cho bệnh nhân, ngưng hút thuốc lá. 
Suy tim tăng cung lượng. ®- Điêu trị băng thuôc: 
Bệnh 2105 Kiểm soát triệu chứng Trống ngực vả run: thuốc chẹn beta. 
Loïng xương. Triệu chứng mắt: thuôc nhỏ mắt đê bôi trơn. 
Carbimazole 
Propylthiouracil 
Tác dụng phụ: giảm bạch câu hạt (theo dõi sát 
công thức máu của bệnh nhân) 
Điều trị bằng iođd phóng xạ Điêu k. trệt đê; Bệnh nhân phải bình giáp trước 
khi điêu trị. 
® Ngoại khoa: Cắt bán phần tuyến giáp; bệnh nhân phải bình giáp trước khi 
phẫu thuật. Dùng Kali-iodua (K]) trước khi phẫu thuật để giảm tưới máu tại 
tuyên giáp. 





Cận lâm sàng 

® Xét nghiệm tuyến giáp (giảm 
TSH, tăng T3 và T4). 

»°_ Siêu âm tuyến giáp. 

°_ Chọc hút tế bào nốt đơn độc 
để loại trừ tế bào ác tính. 

°_ Xạ hình tuyến giáp để xem có 
nhân nóng hoặc nhân lạnh. 


Map 5.1 Cường giáp 





https://tieulun.hopto.org 


II W 11) /4541:10 





Suy giáp là øì? 
Điêu này xảy ra khi có quá ít hormon tuyên giáp lưu hành trong cơ thê. Có rât nhiêu 
nguyên nhân khác nhau gây suy giáp. 


Nguyên nhân 
Các loại suy giáp Nguyên nhân 


Suy giáp nguyên phát e Thiếu iod. 
e_ Viêm giáp tự miễn Hashimoto. 
«Sau cắt tuyến giáp/điều trị iod phóng xạ. 
e_ Do thuốc, vd lithium, điều trị quá mức cường 
Ø1ap. 


Suy giáp thứ phát e Rối loạn chức năng hệ trục dưới đồi-tuyến vên. 
e Ung thư tuyên yên. 
e_ Hội chứng Sheehan (Thiếu máu hoại tử tuyên 
yên sau sinh). 
e_ Bệnh lý thâm nhiễm, vd lao và bệnh quá tải sắt 
(haemochromatosIs) 





https://tieulun.hopto.org 


Biến chứng 

e® Tăng cholesterol máu. 

e©_ Biến chứng trong thai kỳ, 
vd, tiền sản giật. 


e©_ Cường giáp do điều trị suy 
giáp quả mức. 
e_ Hôn mê do suy giáp. 


MAP 5.2 Suy giáp 


Điều trị 

e©_ Bảo tôn: giáo dục 
bệnh nhân. 

e© Bằng thuốc: Hormon 
tuyến giáp thay thế suốt 
đời với levothyroxm. 


Cận lâm sàng 
®_ Hormon tuyến giáp (ÌTSH, 
T3 và }T4). 
Kháng thể tuyến giáp. 
Công thức máu (thiếu máu) 
XN nước tiểu và điện giải. 
XN chức năng gan. 
Creatinine. 
Cholesterol. 
Test Guthrie cho trẻ sơ sinh 


Triệu chứng 
Tăng cân. 

Da lạnh/sợ lạnh. 
Táo bón. 

Da khô. 

Tóc dễ gãy rụng. 
Tìm nhịp chậm. 
Trầm cảm. 
Giảm phản xạ. 





II WAs)ìà 2 ¬41:)6) 
https://tieulun.hopto.org 


JIEIoER0).1:1:1)ãn1)/-):0341:): 
Ung thư tuyến giáp là gì? 
Nguôn gôc của loại ung thư này từ tê bào nang và cận nang. 


Nguyên nhân 
Khôi u ác tính. Nguy cơ tăng lên với trẻ em bị chiêu xạ vùng cô. 


Ung thư tuyến giáp có thê được phân loại dựa vào mô bệnh học. 


Sự xuất hiện 
của mô bệnh 
Thông tin 


Dạng nhú Ảnh hưởng tới nhóm bệnh nhân trẻ Tiên lượng tốt 
DI căn tới nhóm hạch cô 


Dạng nang Thường gặp ở vùng thiếu iod Tiên lượng tốt 
DI căn tới xương và phôi 


Dạng tủy 5% Phát triển từ tế bào cận nang Liên quan tới hchứng MEN (ung thư đa tuyến) 
CalcItonin là marker sinh học Di căn tới các hạch bạch huyết 

Không biệt hóa| <5% Ảnh hưởng tới nhóm bệnh nhân lớn tuổi Di căn tới hạch bạch huyết 
Phát triên nhanh Tiên lượng xâu 


Khác Ulympho của tuyến giáp Ung thư biểu mô tế bào Hủrthle (một 
Sarcôm tuyên giáp biến thể của ung thư BM dạng nang) 





https://tieulun.hopto.org 


Điêu trị 







MAP 5.3 Ung thư tuyến giáp 


Phụ thuộc vào phân loại mô bệnh học. 


Sự xuât hiện của 
mô bệnh học 


Dạng tủy 


Không biệt hóa 


Điều trị 


e©_ Kích thước <1 cm: cắt thùy tuyến giáp, điều trị levothyroxine 
cả đời và kiểm tra thyroglobulin hàng năm. 

® KT>l cm: cắt toàn bộ tuyên. giáp, cắt bỏ bằng iod phóng xạ, 
điều trị levothyroxine cả đời và kiểm tra thyroglobulin hàng năm. 


e® KT <l cm: cắt thùy tuyến giáp, điều trị levothyroxine cả đời và 
kiểm tra thyroglobulin hàng năm. 

e© KT >l cm: cắt toàn bộ tuyến gIáp, cắt bỏ bằng iod phóng 
xạ, điều trị levothyroxine cả đời và kiểm tra thyroglobulin. 


Cắt tuyến giáp toàn bộ sau đó điều trị levothyroxine cả đời; sàng 
lọc các thành viên khác trong gia đình với hội chứng ung thư 
đa tuyên nội tiệt (MEN) và ung thư tuyên giáp. 


Phẫu thuật Debulking và chăm sóc giảm nhẹ. 


Biên chứng 


Triệu chứng 
® Nhân giáp/nhân độc. 

©_ Triệu chứng cường giáp (hiểm gặp). 
e©_ Triệu chứng của suy giáp (hiếm gặp). 






Cận lâm sàng 
® Máu: Chức năng tuyên 


e© Tử vong: ung thư không Ø1áp. 


biệt hóa. 
® Di căn. 
®© Tái phát. 


® Chọc hút tế bảo băng 
kim nhỏ. 
® Căt thùy tuyên giáp đê 


e© Biến chứng phẫu thuật: chân đoán. 


© Xuất huyết. 


©_ Nhiễm trùng. 


e® Hình ảnh: 
©_ Siêu âm tuyên giáp 


©_ Tổn thương thần kinh ©_ Xạ hình tuyến giáp 
thanh quản ngoặt ngược. (nhân nóng thì ít 


© Suy cận giáp. 


® Suy giáp. 


có khả năng là 
ác tính). 


IIEI9ER0).1:1:1)ãn1)/-):341:): 





https://tieulun.hopto.org 


II, E9/:10i:7:1001010):158(9))//)) 





Đái Tháo Đường (DM) là øì? 

Đây là bệnh lý chuyên hóa, đặc trưng bởi đường huyết tăng cao 

mạn tính do giảm nhạy cảm insulin hoặc giảm bải tiết insulin. 

® Type l1 DM: đây là bệnh lý tự miễn, kết quả là sự phá hủy tế bào beta 
của tụy, từ đó làm giảm sản xuất insulin. Bệnh lý này khởi phát ở tuổi 
vị thành niên, liên quan tới gen HUA-DR3 và HUA-DR4. Bệnh nhân 
có nguy cơ nhiễm toan cefon. 

e© Type 2 DM: Xảy ra khi bệnh nhân đề kháng insulin hoặc khi tế bảo 


beta tụy suy kiệt không sản xuất đủ insulin hoặc cả hai. Bệnh thường 
khởi phát muộn; tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy bệnh tăng lên ở người 
trẻ vì các yêu tố môi trường như gia tăng béo phì, lối sống tĩnh tại. 
Bệnh nhân có nguy cơ rơi vào tình trạng tăng áp lực thâm thấu. 

®_ Nguyên nhân đái tháo đường khác bao gồm: viêm tụy mạn tính, đái 
tháo đường thai kỳ và bệnh xơ nang tụy. 





Điêu trị 


Bảo tồn Lời khuyên dinh dưỡng | Dinh dưỡng: tăng 
Kiểm tra BMI carbonhydrat phức hợp, 
Ngưng hút thuốc giảm chất béo 
Giảm sử dụng rượu Kiểm tra BMI 
Kiểm soát đường huyết Ngưng hút thuốc 


và HbAlc Giảm sử dụng rượu 

Khuyên khích tập thê Kiểm tra đường huyết và 

dục HbATc thường xuyên 
Khuyến khích luyện tập 





Xem trang 80-82 Xem trang 80-82 


1o 2710/711009)0/)/011Ä(9)/)) 


https://tieulun.hopto.org 


Cận lầm sàng 

Xét nghiệm chân đoán bao gồm: 

® Đường huyết lúc đói: >7 mmol/L (126 mg/dL) 

® Đường huyết bất kỳ (kèm theo các triệu chứng của DM): 
>I1,I mmol/L (200 mg/dL). 

® HbAIc: >6,5% (46 mmol/mol) 

Các xét nghiệm khác: 


e©_ Nghiệm pháp tăng đường huyết (cho các trường hơp ở 
ranh giới chân đoán): 

© _ Đường huyết lúc đói: <7 mmol/L (126 mg/dL) và 2h 
sau khi uống 75g glucose, đường huyết: 

7.8—11 mmol/L (140-200 mg/dL). 

© _ Đường huyết sau 2h: >11.1 mmol/L (200 mg/dL). 
e©_ Rối loạn đường huyết lúc đói: 5.6-6.9 mmol/L 

(110-126 mg/dL). 


Triệu chứng 

e Chung: tiểu nhiều, ăn nhiều, uống 
nhiều, nhìn mờ, nước tiểu có ølucose, 
triệu chứng bệnh mạch máu lớn và mạch 
máu nhỏ. 

e© Hay gặp hơn ở type l DM: hơi thở 
mùi ceton, sụt cân, thở kiểu Kussmal, 
buồn nôn và nôn. 


Biến chứng 

e©_ Mạch máu lớn: tăng huyết áp, tăng 
nguy cơ đột quy, nhồi máu cơ tim, bàn 
chân đái tháo đường. 

e_ Vi mạch: bệnh cầu thận, bệnh thần 
kinh ngoại biên (mắt cảm giác kiểu găng 
tay và tất), bệnh võng mạc, rỗi loạn 
cương dương. 

e Tâm thần: trầm cảm. 








II E9/:101:7:1000)010):158(9))//)) 


https://tieulun.hopto.org 


IEl0I-E.NIMNn/T/of9i1210:110110101-19104)7)):7) 





I.\:1121- 5/8 \ 1 ì00190)01)08:y17ì/101/71/00))01),17:) 
Đi SĐ,4{910612)//61)10)1/26)12)0180gN9L-)101g1210ã91)407)150)/218019010))1019)100512018-1)07910))15001910)109)101701319ã619107015019131 G1.0)10).54310)-)):©88)) | Đìn” 
điều trị đái 


4991613))))19-N UỆ ¡111810192 
tháo đường Cơ chế tác dụng Chỉ định | Tác dụng phụ Chống chỉ định 


Biguanides Metformin T Nhạy cảm insulin ngoại vi. Type 2 DM Rối loạn tiêu hóa, | Suy thận Tác dụng đôi kháng với 
† Nhận và sử dụng glucoseở |(ựachọn | Vd. la chảy Suy tim ˆ thuôc ức chê men 
cơ vân. đâu tay cho | Buôn nôn Suy hô hâp chuyên (ACE-I) 
J Tân tạo glucose ở gan. bệnh nhân | Nôn Suy gan Rượu _ 
J Hấp thu glucose ở ruột. thừa cân) Toan acid lactic (Tăng nguy cơ tiên | Thuôc chông viêm 
Hội chứng triên toan acid lactic) | (NSAIDs) 
buông trứng Steroids 
đa nang 


Sulphonylureas | Glipizide Chẹn kênh kali của tế bào Type2DM. | Rối loạn tiêu hóa | Suy thận ACE Inhibitors 
(SU) beta tuyến tụy, dẫn đến Hạ đường huyết | Suy gan Rượu 
tăng bài tiết insulin Tăng cân Porphyria NSAIDs 
Có thai Steroids 
Cho con bú 


Meglitinides Repaglinide Chẹn kênh kali của tế bào Type2DM | Tăng cân Suy gan CIiclosporin 
(glimdes) beta tuyến tụy, dẫn đên Hạ đường huyệt | Có thai Trimethoprim 
tăng bài tiệt Insulin Cho con bú Clarithromycin 


https:⁄/tieulun.hopto.org 

















Nhóm thuốc 


















Tương tác thuốc 













Thiazolidinediones|l Ploglitazone Kích hoạt thụ thể sao chép |Type2DM |Tăng cân Type I DM RifampicIn 
(glitazones) trên nhân tế bào (PPAR) Hạ đường huyết Bệnh gan Paclitaxel 
TZD Độc với gan Suy tim 

Nguy cơ gãy xương| Ung thư bàng quang 






Incretins Exenatide Đồng phân của glucagon-lke | Type2DM | Rối loạn tiêu hóa, | U thư tuyến giáp Bexarotene 
peptide (GLP)-I vd. tiêu chảy Hội chứng tân sinh 
Viêm tụy cấp đa tuyến nội tiết typ 
2 (MEN2) 


Saxagliptin Ức chế dipeptidyl peptidase Type 2 DM. | Rối loạn tiêu hóa, | Tiền sử quá mẫn nặng | Thiazolidinedione 
(DPP)-4 vd. tiêu chảy 
Nhiễm trùng hô 
hấp và tiết niệu 
Độc với gan 
Phù ngoại vi 


Ức chế Alpha- Acarbose Ức chế men alpha-glucosidase | Type 2 DM Rối loạn tiêu hóa, | Bệnh viêm ruột Orlistat 
ølucosidase 








vd. tiêu chảy (IBD) Pancreatin 
Tặc ruột 
Xơ gan 


Pramlintide Đồng phân của amylin Type IDMI| Hạ đường huyết | Liệt dạ dày Acarbose 


pramlintide 





Tiếp trang sau 


IEIDI-E.SN W0 170 /90071-)18:91001-T01:7-T0fcì1 70/115) 





https://tieulun.hopto.org 


IElDI-E.NIMNn/17of9i1210:110/10101-19104)7)).7) 


TABLE 5.1 Thuốc điều trị đái tháo đường (/ép) 
Nhóm thuốc 
điều trị đái 
tháo đường ] Cơ chê tác dụng Chỉ định Tác dụng phụ Chông chỉ định Tương tác thuôc 


Liệu pháp Insulin lác dụng nhanh, Liệu pháp Insulin Type I DM | Tăng cân. Dị ứng với bất kỳ Repaglinide làm tăng 
vd. insulin JIspro Cơ chế tác dụng của insulin: Type 2 DM | Hạ đường huyết. | thành phần nảo. nguy cơ nhồi máu cơ 
ác dụng ngăn, Insulin bám vào các receptor Loạn dưỡng mỡ | Hạ đường huyết. tim và hạ đường huyết. 
vd. soluble insulir_ tvrosine kinase và khởi động 2 dưới da. Ức chê men 


con đường phosphoryl hóa : Hạ kali máu. Monoamine oxIdase 
1 Con đường tín hiệu MAP MAOS) có thê gây 
vd. isophane kinase: tăng bài tiết insulin. 
ác dụng kéo dài, Có vai trò cho sự phát triển Corticosteroids giảm 
vd. insulin và thời gian sống của tế bào. tác dụng của 1nsulin. 
glargine 2 Lộ trình tín hiệu PI-3K: Levothyroxine giảm tác 
Chịu trách nhiệm cho sự vận dụng của insulin. 
vd. biphasic chuyển của receptor GLUT-4 Lợi tiêu Thiazide 
Isophane Insulin | tới bề mặt màng tế bào; giảm tác dụng của 
GLUT-4 vận chuyển glucose Insulin. 
vào trong tế bào; lộ trình này 
còn có vai trò trong sự tông 
hợp protein, lipid và glycogen 





https://tieulun.hopto.org 


Đái Tháo Nhạt là øì? 
Là một rôi loạn gây ra bởi nông độ thâp hoặc kém nhạy cảm của hormon 
chông bài niệu (ADH). Nguôn gôc từ trung ương hoặc từ thận (ngoại vì). 


Nguyên nhân 
e Trung ương: Thùy sau tuyên yên giảm bài tiết ADH. 
© Khiêm khuyết gene ADH bâm sinh. 


© 


O 
O© 
O 


Vô căn. 

Mạch máu. 

Nhiễm trùng: Viêm não-màng não. 

Khối u (vd.u tuyến yên), lao và chân thương. 


Do thận: Thận không đáp ứng với ADH. 
S Dùng thuôc, ví dụ: Lithium. 


6©) 
6©) 
O 


Di truyền 
Chuyên hóa |} Kali,  Calcium. 
Bệnh thận mạn tính. 


(Xem thêm Figure 5. l.) 


Triệu chứng 
e Khát nhiều 


® Đa niệu 


® Mât nước 





BIC00I01 50908 04)À/2:00:)/72)/ 0011607 1)0)/7108/)/7-1) 


, L 
R 7 7 
"—-. -> —>| Thận |—> |tái hấp thu nước 
tuyên yên H / 


Nguyên nhân TW_ Nguyên nhân tại thận 





II le? 107/71/06.) 00)))) 


Tiếp trang sau 





II fs27:101›1:190:)i1.11000))) 


https://tieulun.hopto.org 





Biên chứng 


®. Rôi loạn điện giải. 
® Mât nước. 





Cận lâm sàng 


Cận lâm sàng Nguyên nhân TW Nguyên nhân do thận 


Áp lực thâm thấu | † 
máu 


Áp lực thâm thấu | 
niệu 
Natri máu 


Vnước têu24h | >2L >2L 


Nghiệm pháp Nước tiểu không cô đặc Nước tiểu không cô đặc 


hạn chê nước 


Nước tiêu không cô đặc 


Sau điêu trỊ với Nước tiêu cô đặc 


desmopressin 





Chụp MRI Tìm các bất thường của 





tuyên yên, vd. khôi u 





IIElubefS27:10141:190:)i1:01009))) 


IIÀ2 8 §›71011710Ề01.17100))0 00:10) 


Điều trị 

Phụ thuộc vào nguyên nhân: ®_ Bảo tồn: giáo dục bệnh nhân. Giáo 
dục bệnh nhân cách kiêm soát lượng muôi và nước. Khuyên bệnh 
nhân nên đeo vòng tay MedicA lert® 

® Điều trị bằng thuốc: 


Nguyên nhân do 
Nguyên nhân TW thận 


DesmopressIn — một 
vasopressin tổng hợp; nó 
làm tăng số lượng các kênh | Khôi phục cân bằng 
aquaporin-2 ở ông lượn xa | điện giải 

và ông góp. Điêu này làm 
tăng tái hấp thu nước. 


Liêu cao desmopressin 


Lợi tiêu thizide 


Ức chế enzyme tổng 
hợp prostaglandin 


® Ngoại khoa: Cắt bỏ khối u nêu được chỉ định. 


https://tieulun.hopto.org 


6 in 


Suy tuyến cận giáp là øì? : 
Xảy ra khi có quá ít hormon PTH được tiệt bởi tuyên cận giáp. „ " Suy cận Pseudo-PHP 
Có thê phân loại theo nguyên nhân bâm sinh, mắc phải, thoáng Xét nghiệm ĐIAP 


B53 10003255 calei huyết thanh bình thường 
: 
Hội chứng DiGeogre (mắt đoạn NST 22q11.2) 


Biên chứng của cắt tuyên cận giáp hoặc tuyên giáp Cận lâm sàng khác baogôm.  - " 
® _ Máu: Công thức máu, nước tiêu-điện giải, chức năng gan, creafinine, ure. 


Thoáng qua °_ECG: loạn nhịp 


Di truyền | Giả suy tuyến cận giáp (PHP) e©_ ECHO: các bất thường cấu trúc tim (hội chứng DiGeogre). 
Pseudo-PHP se Chụp XQ: bàn tay (bệnh nhân giả suy cận giáp có xương đôt bàn 4-5 ngăn 
hơn). 


Triệu chứng 
Phụ thuộc vào nguyên nhân: đau bụng, đau cơ, chuột rút, co giật, mệt 
mỏi, đau đầu, co quặp tay chân, dâu hiệu Chvostek và Trousseau. 


Điều trị 

e©_ Bảo tồn: chế độ ăn giàu : 

calci và ít phosphate. Tư MAP 5.6 Biên chứng 

vân hỗ trợ cha mẹ. NÌÀ Z1 /2/ V211 014L:)10) e® Sói thận. 

e© Thuốc: bố sung calc1 và e Loạn nhỊp tim. 

vitamin D ®- Đục thủy tính thê. 
® _ Vân đê nha khoa. 





JIEI90o Non ii) /2: 040103471: 
https://tieulun.hopto.org 


Cường Cận Giáp là øì ? 
Xảy ra khi có quá nhiêu hormone cận giáp (PTHỊ) được sản xuât bởi tuyên cận 
giáp. Có thê phần loại nguyên nhân thành tiên phát, thứ phát và bậc 3. 


Nguyên nhân 


Tiên phát | U lành tuyến cận giáp 
Phì đại tuyến cận giáp 
Ung thư tuyến cận giáp 
Do thuốc vd. lithium 


Thứ phát | Thiếu hụt vitamin D 
Bệnh thận mạn tính 
Cường cận giáp thứ phát dai dắng 


Triệu chứng 
Phụ thuộc vào nguyên nhân. 


Nguyên phát Thứ phát 


Không có triệu chứng. Nhuyễn xương 
Xương, ví dụ: Đau, loãng xương. Còi xương 

Kêu van, ví dụ: Trầm cảm, mệt mỏi Loạn dưỡng xương 
Rên rỉ, ví dụ: Nhức cơ do thận 

SỏI, ví dụ: Sói thận 


\E|oWiấI ©)x9/315ãv2008541-)0) 


Cận Lâm Sàng 


Cận lầm sàng khác cần làm: 


Máu: CT máu, nước tiêu-điện giải, chức năng gan, creafinIne. 


Calci nước tiêu. 

Chụp mật độ xương (DEXA). 
Chân đoán hình ảnh: 

e Siêu âm cổ và thận. 


© Chụp XỌQ (tìm sự thay đổi về xương). 


© _ Sinh thiết tuyến cận giáp. 





https://tieulun.hopto.org 


lỦ F.Ÿ se W/ 
lôi) (0/0150 2)11814L-)0) 


Điều trị 


Phân loại điều trị | Tiên phát Thứ phát 


Bảo tồn Theo dõi Chế độ ăn ít 
Uông nhiêu nước | phosphate và giàu 
calc1 


Thuốc Bisphosphonates | Calcimimetics, e.ø. 
cinacalcet 


Ngoại khoa Cắt tuyến cận giáp | Cắt tuyến cận giáp | Cắt tuyến cận 
nêu không đáp ứng | giáp 
điêu trị nội khoa 


Biến chứng 

®  Sỏi thận. 

e_ Viêm tụy cấp. 

e_ Loét dạ dày. 

® _ Vôi hóa giác mạc. 


Map 5./ Cường cận giáp 





https://tieulun.hopto.org 





Hội chứng Cushing là øì? Triệu chứng 


Là tập hợp các triệu chứng, dấu hiệu xảy ra khi bệnh nhân 
tiếp xúc lâu dài với cortisol. Có rất nhiều nguyên nhân gây hội 
chứng Cushing và chúng có thể được phân loại thành nguyên 
nhân ngoại sinh và nội sinh. 


Nguyên nhân 


Phân loại 


Ngoại sinh 


Nội sinh 


Khuôn mặt hình mặt trăng 
Béo trung ương. 

Bưới trâu. 

Mụn trứng cả. 

Tăng huyết áp. 

Tăng đường huyết. 

Vết rạn đa. 

Xeẹp đốt sống. 

Teo cơ gốc chi. 

Tâm thần. 


Nguyên nhân 


Sử dụng thuốc, vd. Các glucocortieoid kê 
đơn cho bệnh nhân hen. 


Có thê chia thành nguyên nhân phụ thuộc 
adrenocorticotrophic hormone (ACTH) và 
không phụ thuộc ACTH: 


e® Phụ thuộc ACTH: 
©_ Bệnh Cushing: xảy ra khi ACTH 
được sản xuất từ u tuyến yên. Sử dụng liều 
thấp dexamethasone làm test xác định. 
©_ Tiết ACTH lạc chỗ 
(thường là ung thư tế bào nhỏ ở phối) 








Biến chứng 
® Không phụ thuộc ACTH: Loãng xương. 
U tuyến thượng thận. Đái tháo đường: 
Phi đại tuyên thượng thận. Tăng huyết áp. 
Hiểm gặp: hội chứng MeCune-Albright Suy giảm miễn dịch. 
Sử dụng Steroid. Đục thủy tinh thẻ. 
Rạn da. 
Các vết loét. 





II O8 s0) 89:11:14 0))1)/1):1.2 


IIEloN.Ðg[UNv›1(x›1 5ã ©))1-)0)1415; 


Cận lầm sàng 

e Chân đoán: cortisol tự do nước tiêu, 
Nghiệm pháp ức chế dexamethasone 

liều thấp hoặc liều cao. 

e Máu: công thức máu, nước tiêu-điện 

giải, chức năng gan, ølucose, lipid. 

e CĐHA: XQ (tìm kiếm ung thư phổi và 

xẹp đốt sống). 

e Khác: đo mật độ xương (DEXA). 


Điều trị 
e_ Bảo tôn: giáo dục về bệnh. 
Khuyên bệnh nhân nên hạn chế rượu 
vì rượu làm tăng nồng độ cortisol. 
Thuốc: ketoconazole, mefyrapone, mitotane. 


Điều trị biến chứng ví dụ tăng huyết áp và 

đái tháo đường. 
e©_ Ngoại khoa: phẫu thuật khối u tuyến yên qua 
xương bướm hoặc cắt tuyến thượng thận 2 bên đề 
loại bỏ u tuyến thượng thận, nếu được chỉ định. 





https://tieulun.hopto.org 


BICI0):128,W2AI bì 1v: )1112N01)01101/)180/)100731)//2)167/1)011/012ã7/7.11) 


„ | Chức năng: 


" “ở ^ 3 
SE S05) | H582 XIãC SG si? IEGLSS -- 2 - Chông stress 


“ 3 — Chống viêm 
Phá hủy vỏ thượng thận dân Š 


đến thiếu hụt cortisol 





lš[ 8): Đi b1: NDIÏl\-E: V2 bši v11; Ết/00011)/5708)/240011)/2)087011/0)51581:1314 


https://tieulun.hopto.org 





JIPI9Eo Nha Zn)/:8):)114):1351:121:) 





Điều trị 

® Bảo tôn: giáo dục bệnh nhân. 
Bệnh nhân phải có thẻ cảnh báo 
steroid. 

® Thuốc:glucocorticoid thay thế 


Suy tuyến thượng thận là gì? 

Xảy ra khi tuyến thượng thận không sản xuất đủ hormone sferoid 
cần thiết. Có thê phân loại nguyên nhân suy tuyến thượng thận 
thành nguyên phát và thứ phát. 


Cận lầm sàng 

® test chân đoán: 
©_Đo nồng độ 
Adrenocorticotropic hormone 
và cortIsol. 


Nguyên nhân 


Nguyên phát . ® Bệnh Addison; các nguyên nhân: 
©. Di căn từ ung thư vú, phôi, thận. 


và mineralocorticoIds với 


© Test dung nạp glucose 
©S Short tetracosactide test aka 
Short Synacthen test. 
® Máu: CTM, Nước tiểu- chứng. 
điện giải (| Na, † K+), ® Ngoại khoa: phẫu thuật loại 
©_ Tự miễn. CNgan, glucose, lipid, Calci huyết. - bỏ khối u, nếu được chỉ định. 
© Nhiễm trùng, vd. lao (phổ biến nhất) và ® Chân đoán hình ảnh: 
nhiễm trùng cơ hội, như cytomegalovirus ©_ XQ (ung thư phổi). 
(CMV) ở bệnh nhân HỊV. le CT và MRI tuyến thượng 
©_ U lympho. thận. 
Vô căn. 
Sau cắt tuyến thượng thận. 


hydrocortisone và 
fludrocortisone; điêu trị biên 












Thứ phát Sử dụng prednisolone kéo đài. 
U tuyên yên. 
Hội chứng Sheehan. 


Triệu chứng 
Suụt cân không chủ ý. Thay đổi sắc tố da. : 5 
Đau cơ. Rụng lông tóc. MAP 5.9 Suy tuyên thượng thận 


Yếu cơ. Tiêu chảy. 
Mệt mỏi. Buôn nôn. 
Hạ áp tư thế. Nôn. 

Đau bụng. Trầm cảm. 


https://tieulun.hopto.org 


BICI0):1 6E €:180:71) 800): 0:(A26/1) 2/01/00 
thượng thận 


Lá trung bì —=>> 
=> Aldosterone 
—=>Cortisol 
——> Androgens 


Mào thần =——>> Tủy ——=> ^drenaline 
kinh Noradrenaline 


Biến chứng 
Suy thượng thận cấp. 
Tăng kali huyết. 
Hạ đường huyết 
Tăng bạch cầu ái toan. 
Chứng rụng tóc. 
Bệnh Addison liên quan tới các bệnh lý khác như: 
Thiếu máu ác tính. 
Suy buồng trứng nguyên phát. 
Hội chứng tự miễn đa tuyến. 
Basedow. 
Viêm giáp Hashimoto. 


@ 
@ 
@ 
© 
@ 
@ 
© 
© 
© 
© 
© 








Map 5.9 Suy tuyến thượng thận 


https://tieulun.hopto.org 


Map 5.10 Bệnh to các viễn cực 


Bệnh to các viễn cực là gì? Cận lầm sàng 

Bệnh to viễn cực là hội chứng do sản xuất hormone GH quá mức sau e Máu: CTM, nước tiêu-điện ø1ả1, creatinine, CN gan, 
khi sụn tiếp hợp đã cốt hóa. Tăng sản xuất GH trước khi sụn tiếp hợp cốt ølucose, mỡ máu, nồng độ GH, dung nạp glucose, yếu tô 
hóa hoàn toàn gọi là bệnh không lồ. tăng trưởng giống insulin (tăng lên), nồng độ prolactin. 


e© CDHA: 

Nguyên nhần o _XQ. 

®_U tuyến yên (phổ biến nhất). ©_ CT và MRL 

e. Hormone bài tiết GH (GHRH) được bài tiết từ ung thư phế quản. se ECG và siêu âm: đánh giá biên chứng tim mạch, 
vd. bệnh lý cơ tim. 

Triệu chứng: e® Test thị trường: bán manh 2 bên. 





Tăng kích thước xương hàm dưới. 

Tăng kích thước bàn tay. 

Phì đại lưỡi. 

CIọng trầm hơn. 

Hội chứng ống cổ tay. 

Hỏi xem các bức ảnh cũ của bệnh nhân và lưu ý những thay đổi của họ. 








MAP 5.10 Bệnh to viễn cực 


Điều trị 

e_ Bảo tồn: giáo dục bệnh nhân. Thông báo cho bệnh nhân không thể đảo ngược 
các vẫn đề về xương kể cả sau khi điều trị. 

e© Thuốc: 


Biến chứng 
Tăng nguy cơ các bệnh lý tim mạch. 
Tăng huyết áp. 


Đái tháo đường. 

Tăng nguy cơ ung thư trực tràng. 

Rối loạn cương dương. 

Hậu phẫu, vd. nhiễm trùng, rỉ dịch não tủy. 


© Đồng phân somafostatin, vd. octreotide. 
© Đồng vận Dopamin, vd. cabergoline. 
©__ Đối vận receptor GH, vd. pegvisomant. 
e©_ Ngoại khoa: phẫu thuật qua xương bướm để loại trừ khối u là điều trị chọn lựa. 


https://tieulun.hopto.org 





Chương 6: Huyết học 





MAP 6.1 Thiểu máu 94 
TABLE 6.I Thiếu máu 94 
MAPó6.2  Thalassaemia %6 
TABLE 6.2 Thalassaemia %6 
MAP 6.3 Các rỗi loạn chảy máu 98 
MAPó6.4 Lơ xêmi 100 
MAP6.S_ U Lympho HodgkIn và Non-Hodgkin 102 
MAP6.6 Bệnh u tủy xương 104 


lšÌ1/278: i12 


https://tieulun.hopfo.org 


Huyết học Map 6.1 Thiếu máu 


Thiếu máu là gì? 
li P.9 189/10) 8::71)) Thiếu máu xảy ra khi nồng độ hemoglobin(Hb) giảm thấp. 
Thiêu máu được chia thành 3 loại: hông cân nhỏ, lớn và bình thường. 






Table6.I Thiếu máu 


Loại 
thiếu máu| Nguyên nhân liệu chú Dâu hiệu Cận lâm sàng Điều trị Biên chứng 


À À : = ¬. Công thức máu: 
Hồng câu Các nguyên nhân gây © Nhợt nhạt ° Tu máu hồng cầu nhỏ, nhược 


BNU thiệu sắt như: e Móng tay lõm sắc. nguyên nhân. e® Tăng nguy cơ 
- Rong kinh hịnh thịa e } MCV (<80fL) Thuôc: Ferrous | nhiễm trùng 
- Mang thai Šằ¬ ốc «MCH s |Feritin sulphate 
- Bệnh lí ác tính đường vẫy e | Sắt huyết thanh 
tiêu hóa 
- _ Viêm thực quản 
-_ Bệnh trào ngược dạ dày 
thực quản 
-e Bệnh Celiac 
-e G1iun móc 
‹ Sán máng 
- Ăn thiếu sắt 
Thalassaemna: xem tr.96 


e Điêu trỊ se Mệt mỏi 


® Suy tim 


e † Khả năng gắn sắt toàn phần 
(TIBC) 


® Viêm teo lưỡi 


Tiêu bản máu: kích thước hồng 
cầu thay đổi và bị biến dạng. 


XN tìm nguyên nhân: Nội soI, soi 
phân, chụp Barrit. 





Hồngcầu | Nhớ: Tế Bào Lớn Cũng | Mệt mỏi Nhọt nhạt Công thức máu Điều trị nguyên Mệt mỏi. 
{O Gây Bệnh. Khó chịu Viêm lưỡi e jHb nhân. Suy tim. 
Thuốc gây độc tế bào. Đau đầu Viêm môi bong vậy | ® † MCV ©96 fL) Nếu thiếu máu Lách to. 
Bo (thiếu vitamin Bọ). Khó thở Dị cảm da e® | Vitamin Bị› cấp tính thêm | Biến chứng về tâm 
Bất thường hồng cầu Khó chịu Thoái hóa tủy sống | ® jBạẹ _ tĩnh mạch thần và thần kinh. 
Lưới. Suy nhược | bán cấp e } Hông câu lưới Hydroxocobalamin 
e® j Tiêu câu (nặng) 


https://tieulun.hopto.ord 


Côn (Rượu) 

Suy Giáp 

B¡› (giảm vitamin B¡2)/ 
thiếu máu ác tính 


Hồng cầu Thiệu máu tan máu do 
bình thường, nhiêu nguyên nhân khác 
nhau như: 
e© Thiếu GóPD. 
e© Hồng cầu hình cầu di 
truyền. 
e Bất đồng nhóm máu 
Rh mẹ con. 
e©_ Hồng cầu hình liềm. 
e Bệnh thiếu máu tan 
máu tự miễn do kháng 
thể nóng và do tự kháng 
thể lạnh (cold agglutinin 
disease). 
e© Thiếu máu trong các 
bệnh mạn tính như: viêm 
khớp dạng thấp, thiếu 
máu bất sản tủy. 


Huyết học 


Mệt mỏi 
Hồi hộp 

Đau đầu 
Khó thở 
Những triệu 
chứng của 
bệnh đi kèm. 


Nhợt nhạt 
Những triệu 
chứng của bệnh 
đi kèm. 





e© | Bạch cầu (nặng) Tiêu 
bản máu: BC đa hình thái 

(thiếu B¡› và Bọ), thấy HC 
hình bia ở BN bị bệnh gan 


Mệt mỏi. 
Suy tim. 


Công thức máu 

e Q)Hb 

® MCV bình thường 
® Bình thường hoặc 
† ferritin 


Điêu trỊ nguyên 
nhân. 


\/E]0ONIMNHY ni 


https://tieulun.hopto.org 


Huyết học Map 6.2 Thalassaemia 


Thalassaemia là øì? 







MAP 6.2 Thalassaemia 


Thalassaemia là bệnh di truyền lặn trên NST thường, gây nên thiếu máu hông 


cầu nhỏ do bất thường quá trình tổng hợp chuỗi globin. Điều này làm thay đổi 


quá trình tổng hợp hemoglobin(Hb). Thalassaemia được chia thành 2 loại là: 
œ-thalassaemia and B-thalassaemia. 


(IV. ;30000.V AI NI IPL(T0i(17) 





Các thể 
Thalassaemia 
œ-thalassaemia 


Quần thể bị 

ảnh hưởng 
Thường gặp ở 
châu Phi và châu Á 


Nguyên nhân 

J Tổng hợp œ-globin do đột 
biên NST số 16; kết quả dẫn 
tới tăng tổng hợp chuỗi 
B-globin. 

Trong œ-thalassaemia có sự 
thiêu hụt từ 1 đên 4 gen: 

e Thiếu 1 gene: thiếu máu 
không biêu hiện bệnh. 

e Thiếu 2 gene: có biểu hiện 
bệnh. 

e Thiếu 3 gene: bệnh HbH. 


Xét nghiệm 

Tiêu bản máu: ở 
œ-thalassaemia có thể thấy 
hồng cầu hình bia bắn (hoặc 
hồng cầu hình mũ Mexico). 
Công thức máu: 

e Thiếu máu nhược sắc 
hồng cầu nhỏ. 

e® | MCV 

e |MCH 

e® Fcrritin bình thường. 

® Iron bình thường. 

Điện di Hb: HbA›và †HbF 
Phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao. 

X-Quang: trán gỒ, mũi tẹt, 
xương hàm trên nhô ra. 


Điều trị Biên chứng 


Bảo tôn: tập luyện Quá tải sắt 


thể dục, cần được tư | Lách to 

vẫn về di truyền khi | Tăng nguy cơ 
muốn có con. nhiễm trùng 
Thuốc: Suy tim 

® Theo đối Loạn nhỊp tim 


Biến dạng xương. 
Sỏi mật. 


œ-thalassaemia và 
B-thalassaemia trên 
cơ sở những triệu 
chứng của bệnh nhân 
và kiểm soát tốt tình 
trạng sức khỏe. 

® Truyền máu khi 
Hb<7g/I hoặc khi có 
triệu chứng rầm rộ. 


https://tieulun.hopfto.Drg 


B-thalassaemia | Thường gặp 


nhiêu ở châu Au 


Huyết học 


e Thiếu 4 gene: tử vong- 
phù thai do Hb Bart. 

Đột biến điểm trên chuỗi 
p-globin ở NST số I 1; 

kêt quả dân tới tăng tông hợp 
chuỗi œ-globin. 


B-thalassaemia có thê chia 
nhỏ thành 3 đặc điểm khác 
nhau: 

I Nhỏ: thường không triệu 
chứng: thiếu máu nhẹ. 


2 Vừa: Thiếu máu mức độ 
trung bình, không cần truyền 
máu. 

3 Lớn: thiêu máu Cooley; bất 
thường ở cả 2 chuỗi B-globin 
gây thiếu máu nặng: đặc 
trưng bởi sự biến đạng xương 
sọ do có sự tạo máu ngoài 
tủy Xương. 





e Những bệnh nhân 
truyền máu nhiều 
lần có nguy cơ rối 
loạn quá tải sắt, do 
đó cần điều trị bằng 
liệu pháp khử sắt; 


như: 
desferroxamine. 


Phẫu thuật: 
® Cắt lách 


e Cấy ghép tế bào 


gôc. 


IE]0LSN W2 Ni TL Y1011:Ì 





https://tieulun.hopto.org 


Huyết học Map 6.3 Rối loạn đông máu 


HóỘI CHỨNG BERNARD-SOULIER 
Hội chứng Bernard-Soulier là gì? 

Là một rối loạn chảy máu di truyền lặn trên 
NST thường. 

Nguyên nhân 

Là một bệnh di truyền mà hậu quả gây thiếu 
hụt glycoprotein (Gp) Ib. 


Cần lầm sàng: † thời gian chảy máu; bình 
thường hoặc giảm số lượng tiểu cầu. 
Điều trị 
e_ Bảo tôn:Giải thích, dặn dò BN. 
e Thuốc: 
©_ Desmopressin có thể làm giảm thời gian 


chảy máu. 
©_ Yêu tô VIa hoạt hóa tái tô hợp (rEFVHa) 


Hình thành cục máu đông 

Bao gồm 4 giai đoạn. Bắt thường từ 
bước 2-4 có thể dẫn tới rỗi loạn chảy 
máu. 

II Co mạch. 

2_ Ngưng tập tiểu cầu: Bệnh suy 
nhược tiêu cầu Glanzmamn, bệnh 
von-Willebrand, hội chứng 
Bernard-Soulier. 

3. Tạo cục máu đông: haemophilia. 


4_ Co cục máu: thiếu hụt antiplasmimn. 


MAP 6.3 Rồi loạn chảy máu 


HAEMOPHILIA 

Hemophilia là gì? 

Là một bệnh di truyền làm suy giảm chức 
năng đông máu. 


Nguyên nhân 

Là một bệnh di truyền. Có 2 loại haemophiilia: 
e© Type A: thiếu yêu tổ VI. 

e© Type B: thiếu yếu tố IX. 


Xét nghiệm 
e_ Thời gian prothrombin bình thường, 
† thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa. 


Điều trị 

e© Lối sống: giải thích, đặn dò BN. Tránh 
các thuốc aspirin, NSAIDs, heparin và 
warfarnn. 

e Thuốc: thay thế các yêu tố đông máu bị 
thiếu hụt bằng các chế phẩm máu. 





https:/Ttieulun.hopto.org 


THIẾU VITAMIN K 
Thế nào là thiếu vitamin K? 
Là một tình trạng thiếu vitamin xảy ra khi 


giảm vitamin K¡ hoặc vitamin K› hoặc cả hai. 


Kết quả là: 
e©_ | Tổng hợp các yếu tố II, VII, IX and X. 
e_ | Tổng hợp các protein C và §. 
Nguyên nhân 

Thuốc, như: warfarin. 

Suy dinh dưỡng. 

Kém hấp thu. 

Rượu. 

Xơ nang. 

Tổn thương thận mạn tính. 

Tắc mật. 
Xét nghiệm 
se † Thời gian Prothrombin; 
bình thường hoặc † thời gian thromboplastin 
từng phần hoạt hóa (aPTT). 
Điêu trị 
e_ Bảo tôn: ăn thức ăn giàu vitamin K. 
e_ Thuốc - điều trị nguyên nhân. Bồ sung 
Vitamin K. 


Huyết học 


BỆNH NHƯỢC TIỂU CÂU GLANZMANN 
Nhược tiêu cầu Glanzmamn là øì? 

Là một bệnh di truyền lặn trên NST thường 
hoặc là bệnh tự miễn mắc phải làm cho tiểu 
cầu thiếu hụt GpIIb/IIIa. GpIIb/IHa giúp kết 
nối fibrinogen. 


Nguyên nhân 
Đây là bệnh tự miễn do nguyên nhân di truyền 
hoặc mặc phải. 


Xét nghiệm 
© † thời gian máu chảy. 
Điêu trị 
e©_ Bảo tồn: giải thích, đặn dò BN. Tránh các 
thuốc như aspirin và NSAIDs. 
e© Thuốc: 
© Desmopressin. 
©_ Yếu tô VIIa hoạt hóa tái tổ hợp. 


BỆNH VON WILLEBRAND 
Bệnh von Willebrand là gì? 


Là một rối loạn đông máu di truyền, làm 
khiếm khuyết yếu tố von Willebrand (VWE'). 
Chức năng của yếu tô von Willebrand là gắn 
kết GpIb receptor trên tiểu cầu với collagen ở 
lớp dưới nội mạc mạch máu. 


Nguyên nhần 

Di truyền. Có nhiều type khác nhau của bệnh 
von Willebrand, nhưng chung nhất là type 1, 
type 2, type 3 and type Normandy. 


Xét nghiệm 
e®_ † thời gian thromboplastin từng phần hoạt 
hóa (aPTT). 

† thời gian chảy máu.thời gian prothrombin 
bình thường, 

J kháng nguyên VWFE, | yếu tố VII. 


Điều trị 
®_ Bảo tôn: Tránh asptrinn và NSAIDs. 


e© Thuốc: Desmopressin thường được dùng, 
nhưng không điêu trị được type 3. 


Map 6.3 Rối loạn đông máu 





https://tieulun.hopto.org 


Lơ xê mi là øì? 

Là một bệnh lí ác tính hiếm gặp của máu hoặc tủy 
xương. Nó được chia thành dòng lympho và dòng 
tủy có thể biểu hiện cấp tính hoặc mạn tính. 

Có 4 loại: 

l 10 xcin cấp dòng lympho (ALL). 

2 Lơ xê mi kinh dòng lympho (CLL). 

3. Lơ xê mi cấp dòng tủy (AML). 

4 Lơ xê mi kinh dòng tủy (CML). 


Triệu chứng lầm sàng 


Suy tủy xương 
Máng bâm tím 


Triệu chứng 
Phân loại 


ALL 


Thở nhanh 

Ban xuất huyết 
Khó chịu 

Sụt cân 

Đồ mồ hôi đêm 


Không triệu chứng 
Suy tủy xương 
Hạch to 

Gan lách lớn 

Khó chịu 

Sụt cân 

Đồ mồ hôi đêm 





Nguyên nhân 


Có thê do sự nhạy cảm của 
gen kêt hợp với tác động của 
các yêu tô môi trường. 


Chưa rõ nguyên nhân. 


Chưa rõ nguyên nhân. 
Yêu tô nguy cơ gôm: 


Tăng sinh tủy mạn ác tính. 


Các tác nhân alkyl hóa. 


Tiêp xúc với 1on phóng xạ. 


Hội chứng Down 


Chưa rõ nguyên nhân. 
Yêu tô nguy cơ: tiêp xúc 
với 1on phóng xạ. 


Map 6.4 Lơ xê mi 


Là ung thư thường gặp nhất ở trẻ em. 
Thường ảnh hưởng đên những tô chức 
thuộc hệ thân kinh trung ương — DIT: 

e® Hội chứng Down 


® Bức xạ lon 
® Mang Thai 


Thường gặp ở người lớn trên 60 tuổi. 
Ảnh hưởng đến lympho B. 

Dương tính với ZAP-70 thường có tiên 
lượng xấu. 


Là lơ xê mI thường gặp ở người lớn. 
Tiến triển nhanh. 

Chẩn đoán: tìm thấy que Auer dưới 
kính hiển vi. 


Thường gặp ở nam giới 40-60 tuôi. 
80% liên quan tới NST Philadelphia t[9:22 |, 
hình thành tô hợp gen bcr-abi. 





https://tieulun.hopto.org 













Suy tủy xương 
Khó chịu 

Sụt cân 

Đồ mồ hôi đêm 


Suy tủy xương 
Gan lách lớn 
Khó chịu 

Sụt cân 

Đồ mồ hôi đêm 


Điêu trị 


MAP 6.4 Lơ xê mi 












ân lầm sàng 
e«e Máu:CT máu,BC, tiêu cầu, XN nước tiểu và điện giải đồ, chức 
năng gan, máu lăng, CRP. 

Sinh thiết tủy xương, hạch lIympho. 

Hình ảnh: X-Quang, siêu âm, CT scan, MRI. 

AML và ALL được phân loại theo xếp loại French— 
American-British (FAB). 


Biến chứng 

e© Tử vong. 

e© Dễ nhiễm trùng. 

e© Xuất huyết: 
phối, nội sọ. 

e Trầm cảm. 


® Các biên chứng 
của hóa trỊ. 





Bảo tôn 


Làm thuyên giảm và duy trì: 

Để làm thuyên giảm: 
Dexamethasone 
Vincristine 
Kháng sinh loại anthracycline 
Cyclophosphamide 

Duy trì: 

® Mcthotrexate 

e® Mcrcaptopurine 

® Cytarabine 

® Hydrocortisone 


Huyết học 


Chlorambucil 


Fludarabine 
Rituximab 


Prednisolone 
Cyclophosphamide | Bệnh nhân >60 tuôi: 


Giải thích, dặn dò BN, dựa theo lời khuyên của y tá chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng (Macmillan nurse). 


Bệnh nhân <60 tuôi: 
Hóa trị kêt hợp với anthracycline và 
cytarabine hoặc methotrexate. 


Giảm nhẹ bằng anthracycline, 
cytarabine hoặc mItoxantrone. 


Imatinib 

Bệnh nhân <60 tuổi có thể 
xem xét ghép tế bào gốc đồng 
loại. 

Phương pháp khác: 

gồm alpha-Interferon, 
vIncrIstine, prednisolone, 


cytarabine and daunorubIcin. 


Nếu là AML type M3, như lơ xê mi cấp 
thê tiên tủy bào (APML), thêm all-trans 
retinoic acid vào liệu pháp điêu trỊ. 








Map 6.4 Leukaemia 
https://tieulun.hopto.org 


I0 40019)01005 [9613440 010)/29)10),01610/3154 6ì) 


lỦ F_Ÿ xế (T=› 


(0 1/410)1)/1085 1010102 410010 2218))0)/0 251010102910) 








ULYMPHO HODGKIN 

U lympho Hodgkin là gì? 

Là một nhóm những bệnh lí ác tính hiếm gặp. Có 4 dưới nhóm mô 
học phô biến nhất là: 

1_ Giàu tế bào lympho. 

2_ Xơ nốt. 

3. Hỗn hợp tế bảo. 

4_ Nghèo tế bào lympho. 


Nguyên nhần 

Chưa rõ nguyên nhân. 

Yếu tô nguy cơ bao gồm: 

Nam giới. 

e Nhiễm Epstein-Barr virus (EBV). 

° Suy giảm miên dịch, như: bệnh nhân HTIV. 
e©_ Tiếp xúc với độc chất. 


Triệu chứng 

e_ Sưng nhưng không đau các hạch bạch huyết. 
®_ Sụt cân không rõ nguyên nhân. 

e_ Sốt (sốt >38°C, đồ mồ hôi đêm, sụt cân). 


U LYMPHO NON-HODGKIN'S 
U lympho non-Hodgkin°s là øì? 
Là một nhóm các bệnh lý ác tính có căn nguyên từ lympho B hoặc lympho T. 


U tân sinh tế bào T 


U lympho thể Burkitt: U lympho tế bào T ở người lớn; 
e Có liên quan tới EBV nguyên nhân do virus HTLV-]. 
e t[S;14] Hội chứng Sézary. 


U tân sinh tế bào B 


U lympho tế bào B lớn lan tỏa 
U lympho tế bào áo nang: 
t[11;14| 

U lympho thể nang: 

et[I4;1I8]  ®Xuất hiện bel-2. 





Nguyên nhần 

Chưa rõ nguyên nhân. 

Yếu tô nguy cơ bao gồm: 

® Giới nam. 

e©_ Nhiễm trùng, như: EBV, Helicobacter pylori, human herpes 
virus (HHV)-§, viêm gan C. 

e©_ Suy giảm miễn dịch, như: bệnh nhân HIV. 


https://tieulun.hopto.org 


e© Khó thở. 
e® Lách to. 
® Gan to. 


Xét nghiệm 
e© Máu: CT máu, XN nước tiẻêu, điện giải đô, CRP, máu lăng, lactate 


dehydrogenase, creatinine, alkaline phosphatase, cytokine huyết thanh. 


e_ Giải phẫu bệnh: Có thể thấy được tế bảo Reed-Sternberg. 

e_ Hình ảnh: X-Quang, CT scan, PET scan. 

se Khác: sinh thiết hạch lympho (dùng phân loại của Ann Arbor). 
Điều trị 

e Giải thích, dặn dò BN. 

e Thuốc: phụ thuộc vào phân loại Amn Arbor; 

Phác đồ AVBD: doxorubicin, vinblastine, bleomycin, dacarbazIne; 
Phác đồ BEACOPP: bleomycin, etoposide, doxorubIcin, 
cyclophosphamide, vinr1stine, procarbazine, prednisolone. 


Biến chứng 

e© Dễ nhiễm trùng. 

Tái phát và di căn. 

Tăng nguy cơ bệnh tim mạch. 
Biến chứng của hóa trị. 


® 
® 
® 
e© Những biến chứng về thần kinh. 





Huyết học 


Triệu chứng 

Sưng hạch nhưng không đau. 
Sụt cần không rõ nguyên nhân. 
Sốt 

Khó thở. 

Lách to. 

Gan to. 


Xét nghiệm 

e® Máu: CT máu, XN nước tiêu, điện giải đồ, CRP, máu lắng, lactate 

dehydrogenase, creatinine, alkaline phosphatase, cytokine huyết 

thanh, CD25 hòa tan. 
e© Hình ảnh: X-Quang, CT scan, PET scan. 
® Khác: sinh thiết hạch lympho (dùng phân loại của Ann Arbor). 
Điêu trị 
e Giải thích, dặn dò BN. 
e© Thuốc: dựa vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng (Ann Arbor); 
Phác đồ R-CHOP: rituximab, cyclophosphamide, hydroxydaunomycin, 

vincrIstine, prednisolone; Các tác nhân khác được sử dụng là cisplatin, 
etoposide và methotrexate. 


Biến chứng 

e©_ Dễ nhiễm trùng. 

Tái phát và di căn. 

Tăng nguy cơ bệnh tim mạch. 
Biến chứng của hóa trị. 

Những biến chứng về thần kinh. 





/219ã9 0/8) 120019) LỆ g[0)9154.9)010//-9)[9000)6 [0/0154 ii] 





https://tieulun.hopto.org 


Huyết học Map 6.6 U tủy xương 


U tủy xương là øì? 
Là một bệnh lí tăng sinh ác tính của 
tương bào. 


Triệu chứng Xét nghiệm 
Mậệt mỏi. ® Máu: CT máu (thiếu máu hồng cầu bình thường, bình 
Suụt cân không rõ nguyên nhân. sắc),eGRE, điện giải đồ, creatinine, chức năng gan, VS, CRP. 
Gy xương bệnh lí. calcium, alkaline phosphafase, 32 microglobulin. 
Xeẹp đôt sông (có thê chèn ép rê thân kinh). e©_ Soi máu: hồng câu chuỗi tiền. 
Tăng calcI máu. e_ Điện di protein huyết thanh và nước tiêu: 
Thiếu máu. paraprotein (M protein), protein niệu Bence Jones. 
Nhiễm trùng. e©_ Sinh thiết tủy xương. 
Suy thận. e© Hinh ảnh: 
Bằm tím. ©_ X-Quang: biến dạng xương, như: hình ảnh 

vòm sọ muỗi tiêu và loãng xương. 

© MRI thường được sử dụng. 


Nguyên nhân 
Chưa rõ nguyên nhân. 
Yêu tô nguy cơ gôm: 


e© Bệnh lí gama đơn dòng có ý 
nghĩa chưa rõ. 


© Thiếu máu ác tính. 

e© Tiên sử bịung thư tuyến gIáp. 

e©_ Tiếp xúc với một số độc chất, 
như: benzen, chất độc màu da cam. 


e Từng phơi nhiễm bức xạ. \Ủ F. g. N0 ¡ị\ .4)417/75) 





















Điều trị 
e Giải thích, dặn dò BN. 
e_ Thuốc: dùng thuốc ở bệnh nhân đa u tủy xương phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân và tình trạng sức khỏe của họ. Nếu Biến chứng 
bệnh nhân <70 years và không có bệnh kèm đáng kể thì họ đủ điều kiện để cây ghép tủy xương tự thân, đó là phương pháp 
điều trị hiệu quả nhất. Điều nay liên quan đến một giai đoạn cảm ứng khi sử dụng phác đồ VAD: vineristine, adriamycin, 
dexamethasone. Sau khi cấy ghép bệnh nhân sẽ được điều trị lâu dài với melphalan. 

©_ Những bệnh nhân đủ điều kiện ghép tủy xương tự thân được điều trị lâu dài với melphalan and prednisolone. 

©_ Phương pháp khác là điều trị triệu chứng: analgesia, bisphosphonates, prednisolone, truyền máu. 

©_ Xạ trị thường được sử dụng để chưa đau xương và Xẹp đốt sông. 
e_ Phẫu thuật: kyphoplasty( bơm xi măng sinh học cột sống) thường được sử dụng. 


Xeẹp đốt sống. 

Gãy xương bệnh lí. 
Tăng calci máu. 

Tổn thương thận cấp. 
Dễ nhiễm trùng. 
Thiếu máu. 


Chương 7 Bệnh Truyền Nhiễm 





MAP7.I Sốt rét 106 
FIGURE 7.I Chu trình phát triển ký sinh trùng sốt rét 107 
MAP.7.2 Lao 108 
FIGURE 7.2 Phương thức lây truyền của lao phối 109 
MAP 7.3 Human Herpes Virus (HHV) 110 
MAP 7.4 Human Immunodeficiency Virus (HTIV) 112 
MAP.7.5 Bệnh lây qua đường tình dục (STIs) 114 
MAP7.6 Bệnh nhiễm khuẩn 116 
MAP7.7 Bệnh nhiễm virus 118 
MAP7.§ Vaccines 120 


Ì;10/11 Đụ!) /2)/89) 017310) 





hffps://tieulun.hopto.org 


Ì;10/11 Mụ!/2)089) 017314) 


Sốt rét là gì ? 

Sốt rét là một bệnh truyền nhiễm do ký sinh 
trùng sốt rét PJasmodium gây ra, lây lan chủ 
yếu qua trung gian muỗi Anopheles cái 


Nguyên nhân 
Plasmodium ƒalciparum: thể nặng nhất. 
Gây ra sốt rét thể não. 
P.ovale: có thê tồn tại tiềm ân trong gan ở 
dạng thê ngủ 
P.vivax: có thê tồn tại tiềm ấn trong gan ở 
dạng thê ngủ 
P. malariae. 
P. knowilesi : rất hiễm. 


Biến chứng 

Sốt rét thể não. 

Thiếu máu. 

Suy gan. 

Lách to. 

Sốc. 

Tổn thương thận cấp. 

Mât nước. 

Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS). 


Dấu hiệu và triệu chứng 
Mệt mỏi. 

Vã mô hôi đêm. 

Triệu chứng giống cúm. 
Tiêu chảy. 

Buồn nôn. 

Nôn mửa. 

Thiếu máu. 

Lách to. 

Co giật (sốt rét thể não hay 
thứ phát do sốt). 


MAP 7.1 Sốt rét 


Map 7.1 Sốt rét 


Điêu trị 


Bảo tồn: tham vấn cho bệnh nhân. Biện pháp ngừa bệnh 
v.d. ngủ mùng và dùng thuốc xịt muỗi 
Thuốc: phòng ngừa và điều trị 
Điều trị phụ thuộc vào loài P/asr„odium 
1 Ức chế men haem polymerase: 
© Chloroquine. 
©_ Quinine. 
2_ Thể phân liệt trong máu: 
© Mefloquine (Lariam). 
© PrIimaqune. 
©_ Malarone. 
3. Ức chế tổng hợp protein của KST: doxycycline. 
4_ Ức chế dihydrofolate reductase: pyrimethamine. 
5_ Ức chế lưới nội bào của falciparum 
reticulum calcIum ATPase: artemether 
(luôn sử dụng với lumefantrine). 
6_ Ức chế tông hợp haem: Lumefantrine. 
Phẫu thuật: cắt lách, nêu có chỉ định. 


Cận lâm sàng 

® Máu: CTM, Urea, creatinine, 
Men gan, ESR, CRP, điện giải 

® Phết máu. 

® Real-time PCR. 

® Bộ xét nghiệm tìm kháng thể 





https://tieulun.hopto.org 


l[€10):45ã/80)118:si/1./8:)/118:y1):0 411/1. 0ivì) (12 0) 0v: 


Muối bị nhiễm 


— đốt người = 


Bên trong muỗi, thể giao tử phát 
triên thành thoa trùng và muôi trở 
thành vector truyền bệnh 


Thoa trùng xâm 
nhập hệ tuân hoàn 


Một số kí sinh trùng phát triển thành thể giao Thoa trùng theo máu đến gan và 

tử, tồn tại trong máu khoảng vải ngày. Trong xâm nhập tế bảo gan 

thời gian đó, các thể giao tử có thê được 
muỗi hút do đốt người bị nhiễm. 


Chu trình phát triễn: lây truyền 
do muỗi 4nop”es cái 


N Bên trong tế bào gan thoa trùng phát triển thành 

thể phân liệt, tạo ra nhiều mảnh trùng. P.vIivax 
có thêm giai đoạn thoa trùng phát triển thành 
thể ngủ. 


Trong hồng cầu, tiết trùng tiếp tục 
phân chia cho đên khi hông câu bị 


phá vỡ. ¬ Những mảnh trùng này tự phân chia cho đến khi 5 
sôt lượng cực lớn của chúng phá vỡ tê bào gan. Hậu 
quả là mảnh trùng vào máu và xâm nhập hông 
cầu. 





|? 0110) Truyền Nhiễm T2101-0N6).11819ì:):09):1:15:š1):19130-1141:0i4)):15ã 131 0:-: 
https://tieulun.hopto.org 


Ì;T)/11 M4 ì)/21180)017)10) 


Lao là øì? 
Lao là một bệnh lý viêm u hạt có thể tác động 
đến nhiều cơ quan, nhưng thường tác động để 
phối do đây là bệnh lây truyền qua giọt bắn 
trong không khí. 
Nguyên nhần 
ắMycobacterium tuberculosis (trực khuẩn 
kháng acid). 
Sinh lý bệnh 
e® Lao phổi nguyên phát: 

© Nhiễm khuẩn lao tiên phát. 


©_ Hinh thành vùng Ghon ở thuỷ trên phổi. 


©_ Phì đại hạch rốn phổi. 
® Lao phổi thứ phát: 
©_ Xảy ra sau nhiễm khuẩn nguyên phát 
©_ Vị khuẩn lao được tái kích hoạt. 
© Tổn thương bã đậu xơ hoá. 
e Các thể khác của lao: 
©_ Lao kê 
Lao tiết niệu - sinh dục. 
Lao xương, v.d Bệnh Pott. 
Lao phúc mạc. 
Lao màng não. 


Điều trị 
® Bảo tồn: tham vấn cho bệnh nhân, đặc biệt là tầm quan 
trọng của việc tuân thủ phác đồ điều trị 
Thuốc - hãy nhớ RIPE: 
RifampIcin. 
©_ lIsoniazid. 
©_ PyrazInamide. 
©_ Ethambutol. 


Các thuôc khác có thê sử dụng trong điêu trỊ: streptomycIn, 
quinolones, amikacIn and capreomycIn. 


e_ Phẫu thuật: tuỳ thuộc vào vị trí, v.d đối với lao phổi có 
thể xem xét cắt bỏ thuỳ phối. 


MAP 7.2 Lao 


Biến chứng 
e© Nhiễm đến các cơ quan khác. 
e© Tửvong. 


Map 7.2 Lao 


Cận lâm sàng 
Cấy đàm: 
Mỗi trường Ogawa/Löwenstein-Jensen. 
Nhuộm đàm: Nhuộm ZIehl-Neelsen. 
Sinh thiết xuyên thành phế quản: chẩn 
đoán u hạt. 
Phân tích dịch màng phổi và sinh thiết. 
Hình ảnh học: X-quang cho hình ảnh 
thâm nhiễm và tạo hang. Tổn thương được 
miêu tả là những hạt nhỏ li ti trong lao kê. 


Dấu hiệu và triệu chứng 
Ho. 
Ho ra máu. 
Sụt vân. 
Vã mổ hôi đêm. 
Sốt. 





https://tieulun.hopto.org 


Bệnh nhân suy giảm miễn dịch —sự 
hình thành u hạt không thê loại bỏ 
vi khuân 


Ỷ 
Ỷ 


Ho ra giọt băn lây nhiễm do mô 
hoại tử hoá lỏng dân lưu vào phê 
quản 


Ì;1)11M3ì/2180)17)10) 


D00); //2301100)01:Ä101/(2.)210/)/3:100:7.69.1990):10)) 


Phương thức lây truyền 


Hít giọt bắn 


Ỷ 


Vi khuẩn trú tại phế nang 


Ỳ 


Vi khuẩn bị đại thực bào thực bào 


Ỷ 


Vi khuẩn nhân lên bên trong 
đại thực bào 


Ỷ 


Ú hạt hình thành xung quanh 
M. tuberculosis (hoại tử bã đậu) 


Bệnh nhân còn miễn dịch — hoại tử 
bã đậu tạo thành môi trường làm 
giảm khả năng phát triển của vi 
khuẩn, v.d: giảm lượng oxy vả pH 


Tiêm ân 





lậ00:): 2 301170/158701108/2)/8131)/3): 0)7:91-1080):10)] 


https://tieulun.hopto.org 


Ì;T)/1:M §uì (31 11) Map 7.3 Human Herpes Virus (HHV) 





HHV-8 Cần lâm sàng HHV-I Ghi nhớ 
s Kapos1”s sarcoma Một chân đoán lâm sàng, có thể se Herpes miệng HHV-I và HHV-2 
(kết hợp với HIV). được xác định bằng nuôi cấy 
hoặc miễn dịch huỳnh quang. 


có thê lây nhiễm ở 
miệng và cơ quan 
sinh dục. 





Điều trị 
®_ Bảo tôn: tư vân bệnh nhân và 
HHV-7 phương thức giảm lây nhiêm. 


` Thuốc: Thuốc kháng virus, 
® Thuộc phụ họ TP E: : 
x v.d. aciclovir và famcIclovIr. HHV-2 
betaherpesviridae. `... 
© Quan hệ mật thiết với HHV46. R sả 





HHV-6 


® Sốt ban đào. 


MAP 7.3 Human Herpes Virus (HHV) 





https://tieulun.hopto.org 


Cytomeøalovirus (HHV-5) Epstein-Barr VÏrus (HHV-4) Varicella zoster 
Tăng bạch cầu đơn nhân (Monospot âm). Tăng bạch câu đơn nhân nhiêm virus (HHV-3) 
Thường gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. trùng—“bệnh nụ hôn" (Monospot dương). se Thuỷ đậu. 


Lây truyền qua quan hệ tình dục, nước bọt, Liên quan với u lympho Burkitt. 
nước tiêu, ghép tạng, truyên máu, bâm sinh Liên quan với ung thư mũi hâu. 
Lây truyền qua giọt băn hay nước bọt. 


se . Bệnh Zona (giời leo). 








Ì72)11) 0M bìa 42) 0Ạ)Ï 4) 2) ))) IV E]0WEcsiì0ii-1i05[-301--0/4:4ì1-1(s150 4) 


https://tieulun.hopto.org 


Ì;T)/11M4ì)/2180)017)10) 





H[IYV là gì? 

NIỰŸƑ là virus RNA họ retrovirus của chỉ 
lentivirus. Virus này gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). 


Nguyên nhân 

HIV có hai loài: 

HIV-I: 

Type M: A-J phổ biến ở Châu Âu, Hoa Kỳ, 
Úc và vùng Châu Phi hạ Sahara. 

Type O: chủ yêu ở Cameroon. 

2_ HIV-2: Giới hạn chủ yếu ở Tây Phi. 


| 


Đường lây truyền 


Quan hệ tình dục không an toàn. 

Sử dụng chung kim tiêm bị nhiễm. 
Truyền máu bị nhiễm HIV. 

Lây truyền từ mẹ sang con. 

Virus qua được hàng rào nhau thai và lây 


truyền qua sữa mẹ. 


II 0s10001-1990›))0)101912)1619;1o 0 /4)ả))-505)0 Â) 


Cận lâm sàng 


Máu: CTM, Urea & điện giải, men gan, 

lipids, ølucose, HLA-B*S701 status, 

đếm số lượng lymphocyte. 

Phân loại HIV: 

© Xét nghiệm miễn dịch gắn men 
(ELISA). 

S Xét nghiệm Western Blot 

©_ Miễn dịch huỳnh quang (IFA). 

© Xét nghiệm Nucleic acid 

Sàng lọc virus học: HIV antibody, HIV 

viral load, HIV genotype, hepatifis 


serology, cytomegalovirus (CMV) antibody, 
syphilIs screen. 


®. Nhiễm trùng khác, v.d lao nếu có chỉ định 


l9) 72) 210) 032/21.100)0)0/)0 00019: 1000.144100) () 10 0) 


Biến chứng 
® Gia tăng nguy cơ nhiễm trùng cơ hội: 
© ToxoplasmosIs. 
CMV, ví dụ: viêm võng mạc. 
Viêm phổi Pneumoeystis jiroveci 
Viêm màng não nắm Cryptococcal. 
Mycobacterium avium complex. 
Candida. 
Aspergllos1s. 
Gia tăng nguy cơ bệnh lý ác tính: 
©_ KaposIˆs sarcoma. 
©U lympho non-HodgkIn. 
©_ Ung thư cổ tử cung. 
©_ Ung thư hậu môn. 





https://tiulun.hopto.org 


Điều trị 

- - Bảo tôn: tư vấn bệnh nhân bao gồm lời 
khuyên về cách giảm lây nhiễm. Theo 
dấu tiếp xúc. Hỗ trợ tâm lý. 

e _ Thuốc: điều trị kháng retrovirus hoạt tính 
cao (HAART): 2 x NRTIs kết hợp với 1 x 
NNRTI hoặc 2 x NRTIs kết hợp với 

I x PIs hoặc l1 x II: 
© Nucleoside reverse transcrIptase 1nhIbItor 
(NRTI),v.d. zidovudine. 
©_ Non-nucleoside reverse transcrIpfase 
inhibitor (NNRTỤ), v.d. nevirapine. 
©_. Protease Inhibitor (PI), v.d. indinavrr. 
© Integrase Inhibitor (II), v.d. raltegrav1r. 


[01-14119111 9)|-T:†L1-- 


Quá trình lây nhiễm 


Kháng nguyên gp120 trên HIV gắn kết với 
thụ thê CD4+ trên tế bào lympho T 

Quá trình này tạo thành một sự thay đôi cấu 
trúc và cần gắn kết với các đồng thụ thê: 
CCRS or CXCR4. 

øp41 gắn vào đồng thụ thể. 

Quá trình gắn kết tạo ra “bó cấu trúc sáu vòng 
xoăn' và hoà virus với màng tế bào chủ. 

Sự phân rã lớp vỏ capsid của virus làm cho 
RNA virus được giải phóng vào tế bào chủ. 
Chuỗi RNA kép được tạo thành và quá trình 
này được xúc tác bởi men sao chép ngược. 
Chuỗi RNA kép được gắn vào DNA của 

tế bào chủ bởi men integrase. 

Tế bào chủ tạo ra virus hoàn chỉnh nhờ các 
trình tự lặp lại ở đoạn cuối vả các gen /a/ 

Và reV. 


Genes cần cho quá trình nhân bản 
Virus 


Hãy nhớ PRG 

e_ ØoÍ: mã hoá men sao chép ngược và 
men 1nteerase. 

e e7: mã hoá cho protein lớp vỏ, 
v.d. øp120. 

e©_ gag: mã hoá protein cấu trúc virus. 


II, dgiìi(i:2)0/9000)00)):/19/0120ì1015:10/214)4)1-10510)9) 





https://tieulun.hopto.org 





Ì;1)11M3ì/2180)017)10) 


TRICHOMONAS VAG@INALIS 
Trichormonas vagindlis là ơi? 
Đây là KST nguyên sinh đơn bào kỊ 
khí, gây ra nhiễm trichomonas. Triệu 
chứng bao gồm huyết trăng loãng, có 
bọt, mùi tanh và thăm khám mỏ vịt 
thấy cô tử cung như "trái dâu tây". 
Cận lầm sàng 
e _ Phết cô tử cung. 
se . Xét nghiệm kháng nguyên nhanh. 
e  Kĩthuật PCR 
Điêu trị 
s - Metronidazole. Clotrimazole 

đặt âm đạo trong thai kỳ. 


Biến chứng 

° Tăng nguy cơ nhiễm HIV. 

e _ Tăng nguy cơ ung thư cô tử cung. 
se Tăng nguy cơ sinh non. 





GARDNERELLA VAGINALIS 
ŒGardnerella vagtnalis là ơi? 
Đây là cầu trực khuẩn kị khí gây 
viêm âm đạo do vi khuẩn (huyết 
trắng màu xám và mùi tanh). Lưu ý: 
Đây không phải là S'TIs nhưng gây 
khí hư âm đạo và như vậy được chân 
đoán phân biệt với chlamydia và 
bệnh lậu. 


Cận lâm sàng 

e©_ Soi kính hiển vi - thấy nhiều 'clue 
cell" 

Điều trị 

® Metronidazole hoặc clindamycin. 

Biên chứng 

e©_ Hiếm khi gây biến chứng. 





N10): 8: 0/))(29ì)10/)//122271.)/ 00:10) VỀ(5 SL.)) 


| /2190/B 512i): 0012) /04)0.00))049/01500)0)) 001) vã(5NLS)) 


TREPONEMA PILLIDUM 
Treponema pallilum là gỉ? 
Đây là một loại xoăn khuẩn gây bệnh giang mai. 
Quá trình nhiễm khuẩn trải qua 3 giai đoạn: 
Il_ Săng giang mai: vết loét không đau ở ngoài đa. 
2 Giang mai lan toả: biểu hiện toàn thân, 
hồng ban thấy ở tay và chân. 
3 Biểu hiện trên tim mạch và thần kinh. 


Cận lầm sàng 
e _ Xét nghiệm tìm kháng thê giang mai (VDRL test). 
e _ Xét nghiệm regain huyết tương nhanh (RPR). 
‹- _ Xét nghiệm ngưng kết hạt Treponema pallidum . 
- _ Hấp thụ kháng thể huỳnh quang treponemal (FTA). 
se Treponema pallidum haemagglutination (TPHA) test. 
s_ Treponema pallidum particle agslutination (TPPA) test. 
se . Treponemal enzyme Immunoassay (EIA). 
Điêu trị 
se Procaine penicillin G, doxycycline, erythromycin, azIthromycIn. 
- - Lưu ý: Nếu bệnh nhân bị giang mai thần kinh thì cho dùng 
prednisolone dự phòng đề tránh 
Phản ứng Jarisch-Herxheimer. Phản ứng này có thê 
xảy ra sau điều trị kháng sinh, việc điều trị tiêu diệt 
xoắn khuẩn kéo theo sự giải phóng nội độc tố. Các nội 
độc tố gây nên phản ứng Jarisch-Herxheimer. 


https://tieulun.hopto.org 













Biến chứng 
e - Giang mai giai đoạn cuối. 
e - Viêm màng não. 

se Đột quy. 

Tổn thương van tim. 
CHLAIMYDLA TRACHOMAITIS Hãy nhớ 3Hs 

Chiamydia trachomafis là øì? e _ Hepatitis (viêm gan) tr.46 

Đây là vi khuân gram âm gây bệnh se  Herpes trang II0. 

nhiêm chlamydla. 2e  HIV trang]l12. 


Cận lầm sàng 
s_ Nuôi cấy tẾ bảo Chlamydia. NELISSERL1 GONORRHOE.AE 
s - Khuêch đại nucleic acid (NAAT). Neisseria gonorrhoeae là gì? 
« . Kháng thê huynh quang trực tiêp(DFA) Đây là song cầu gram âm gây bệnh lậu. Bệnh này thỉnh 
thoảng không có triệu chứng hoặc biểu hiện ra huyết trắng 
Điêu trị 
e - Azithromycin (liều duy nhất) hoặc Cận lâm sàng 
doxycycline (cho 7 ngày). “NA 
, e _ Cấy trên thạch chocolate. 
Biên chứng 
Viêm vùng chậu Điều trị 
Viêm niệu đạo. e _ Azithromycin (liều duy nhất) và ceftriaxone (liều duy nhất). 
Vô sinh. 
Viêm nội mạc tử cung hậu sản. Biến chứng 
se - Viêm vùng chậu. 
se - Vô sinh. 
- - Nhiễm khuẩn lan toả. 





Ì;T)1:M §uì\/31 ĐÀ Ï 11) Map 7.5 Bệnh lây qua đường tình dục (STIs) 
https://tieulun.hopto.org 


10110) Truyền Nhiễm Map 7.6 Bệnh nhiễm do vi khuẩn 


Nhiễm trùng do tụ cầu Vi khuẩn gram dương bắt màu xanh và Ho gà 





SfaphyÏococcws aureus gây Ta: hồng khi nhuộm Gram. Màu sắc được Bordetella perfussis, là trực cầu khuẩn 


® Nhiễm trùng da. giữ lại sau khi rửa bằng cồn và nước 
Viêm xương tuỷ xương. 
Viêm phổi. Vi khuẩn gram âm không bắt màu 
Viêm nội tâm mạc. nhuộm gram sau khi rửa bằng cồn và 
Hội chứng sốc nhiễm độc. aceton. 


Yếu tố độc lực - hãy nhớ SET: 
- _ Surface proteins (Proteins bề 
mặt cần cho sự bám dính) R 
s knzymes. Bạch hầu Nhiễm Pseudomonas 
s_ Toxins. ®  Corynebacterium diphtheriae. Pseudomonas qeruginosa là 
Phát triển tập trung thành cụm. ® Dạng hình que. vi khuẩn hiểu khí tuỳ nghi. 


®_ Ngoại độc tô gây tôn thương 
tim và thần kinh 

Bệnh than 

Bào tử phát triển thành 

vi khuẩn. Nhiễm trùng do Neisseria 
® Neisseria meningiiidis:Viêm màng não 
® N. gonorrhoeae: bệnh lây qua đường 

tình dục (SŠTIs), xem trang 114. 


IÊ)v )11)01)1)031114 MAP 7.6 Bệnh nhiễm do vi khuẩn 





Dịch hạch 


Yersinia pesfis. 


LÊ) 10/10 )0¡Ì 








https://tibulun.hopto.of 


Nhiễm khuẩn do liên cầu 
Kị khí không bắt buộc hoặc bắt buộc. 


Sfr€epfOCOCcus pheumoniae: viêm phôi 
mặc phải, xem trang 20 và viêm màng 


Nocardia 


Nocardia asteroides. 

Hiểu khí. 

Phát triển thành chuỗi phân nhá 
Gây nhiễm trùng phối cơ hội 


Granuloma inguinale 


Klebsiella granulomafis. 
Là cầu trực khuẩn có vỏ. 
Cây viêm loét đường 
sinh dục. 


. và tác động lên thần kinh 
Enterococci: Nhiễm trùng tiểu và trung ương. 
viêm nội tâm mạc. 
Các yếu tô độc lực: 
«Ổồ Lớp vỏ, chống lại sự thực bào 
-_ ProteinM, ức chế con đường hoạt hoá : làn 
hệ thống bồ thể. Listeriosis 
-_ Pneumolysin, phá huỷ màng tế bảo của : : 
tế bào kí chủ. Vị khuân nội bào không băt buộc. 
Gây viêm màng não ở người già 
và người suy giảm miễn dịch 


Hạ cam 

ISf€Y1Iq IIOI"OCVfO9ẴẲH6S. š 

sS - Haemophilus ducreyi. 

5 . Giây viêm loét đường 
sinh dục. 





Phát triển thành từng cặp hoặc chuỗi. 


[01-14119111 9)|-T:†L1-- 





JIEIOE. T060 1i: ch 20401170) 


https://tieulun.hopto.org 





Ì;101:M My) /2)/8à)1T)11) Map 7.7 Bệnh nhiễm do siêu vi 





Nhiễm trùng thoáng qua Nhiễm trùng tiềm ân mạn 

Rhinovirus Human herpes virus (HHV): 
® Entcrovirus. xem trang T10. 

® Cảm lạnh thông thường. Cytomegalovirus (CMV): 
Virus cúm Influenza xem trang II. 

® Virus RNA. Varicella zoster virus (VZV): 
® Giây cúm. xem trang II]. 

® Được phân thành 3 týp: A, B và C 












Virus bại liệt (Polio virus) 
® RNA enterovirus vỏ bọc không hoản toàn. 







- 


Sởi 
® RNA paramyxovrrus. 
® Tế bảo đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bảo T 
để kiểm soát lây nhiễm. 
e©_ Hồng ban gây ra bởi sự quá mẫn với kháng nguyên virus trong da. 










Quai bị 

® ParamyxOVirus. 

e©_ Gây viêm tuyến nước bọt. 

®- Đôi khi có thể lây nhiễm hệ thần kinh trung ương, tuy và tinh hoàn. 









MAP 7.7 Bệnh nhiễm trùng do virrus 


West Nile virus 

®  Virus của động vật chân đốt thuộc nhóm flavivirus. 

e©_ Xâm nhập thần kinh trung ương gây viêm não và màng não. 
e©_ Gặp ở người già và người suy giảm miễn dịch. 










https://tieulun.hopto.org 


Nhiễm trùng hoạt động mãn CÁC NHIÊM TRÙNG QUA LÂY TRUYÊN 
®_ Viêm gan siêu vi, xem trang 46. Human ïimmunodeficiency virus (HIV) 
Xem trang 112. 


Human papillomavirus (HPYV) 
Liên quan đến ung thư cổ tử cung (bởi vì sản phẩm 
gene HPV E6 và HPV E7 làm rôi loạn chu trình tê bào). 


Epstein-Barr virus (EBYV) 

e©_ Gây tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng. 

e© Thường tự giới hạn. 

e®_ Biểu hiện với sốt và đau họng. 

e®_ Liên quan đến u lympho Burkitt (sự đôi chỗ NST 8;14 của 
øene tiền ung c-yc, xem trang 102. 





);1)11/8 già (21 0À] 11311) Map 7.7 Bệnh nhiễm do siêu vi 


https://tieulun.hopto.org 


|1) 110M lu!) (21 113) 


DNA vaccines 
Tiềm năng trong tương lai. 
Thường là virus không gây hại chứa gen mã hoá kháng 
nguyên bảo vệ. 
Kháng nguyên bảo vệ được tạo thành trong người được 
tiêm vaccine và kích hoạt hệ miễn dịch. 


Ưu điểm: 
Plasmids sản xuất rất đễ và không tự nhân bản. 
DNA ôn định và trình tự dễ dành thay đổi. 
Kháng được nhiệt độ khắc nghiệt; vì vậy, nó rất 
dễ được vận chuyển và bảo quản. 
Rẻ tiền. 


Nhược điêm: 
® Plasmids có thê găn vào bộ máy di chuyên của vật chủ. 
® Rôi loạn miền dịch. 








MAP 7.5 Vaccines 


II 4-1v0iu1c— 


Subunit 
V,d. viêm gan B, uốn ván, bạch hầu. 
Đây là vaccine chứa các thành 
phần đã được thanh lọc của v1rus. 
Các thành phần ví dụ bao gồm 
các kháng nguyên bề mặt. 


https://tieulun.hopto.org 


Vaccine bất hoạt Vaccines sống giảm độc lực 
V.d. Bại liệt (Salk), dại, viêm gan A, cúm. V.d Bại liệt (Sabin), quai bị, sởi, rubella (MMR), thuỷ 
Điều chế từ các virus hoang dại. đậu, rotavirus, sốt vàng. 
Các virus này không gây bệnh do đã được xử lý hoá Các hạt virus sống phát triển trong cơ thể người nhận. 
chất (v.d. với formalin). Tuy nhiên, các hạt virus không gây bệnh do virus đã 
Quá trình xử lý hoá chất tạo cầu nối protein của virus. được gây đột biến tạo thê không gây bệnh, v.d. Biến 
đổi ái tính của virus với tế bào. 
Ưu điểm: 
Tạo miễn dịch dịch thê nếu được thúc đầy. Ưu điểm: 
Tốt đôi với bệnh nhân suy giảm miễn dịch. ®© Kích hoạt tất cả các pha của hệ miễn dịch. 
Virus không đột biến. e©_ Kích hoạt kháng thê kháng đa epitopes (quyết định KN). 
Hiệu quả đối với dân cư ở vùng nhiệt đới. ®_ Cung cấp quá trình miễn dịch nhanh và rẻ. 
®_ Có khả năng loại bỏ được virus hoang dại khỏi cộng 
Nhược điểm: đồng. 
Một số không làm tăng miễn dịch. Dễ dàng vận chuyền. 
Cần phải được thúc đây. 
Mắc tiền. Nhược điểm: 
Có khả năng thất bại trong quá trình bất hoạt virus. ® Nếu quá trình đột biến thất bại, virus sẽ quay về thể 
Đáp ứng miễn dịch tại chỗ ít. độc của nó. 
®_ Có khả năng phát tắn dòng virus đột biến. 
® KHÔNG sử dụng ở người suy giảm miễn dịch. 
e©_ Hiệu quả hạn chế tốt đôi với dân cư ở vùng nhiệt đới. 


|? 0110) Truyền Nhiễm Map 7.8 Vaccines 





https://tieulun.hopto.org 


This page 1ntentionally left blank 


https://tieulun.hopto.org 


Chương 8: Hệ thông miễn dịch 





Sơ đô 8.1 Các tế bào trong hệ thống miễn dịch 124 
Sơ đồ 8.2 Kháng thê 126 
Sơ đô 8.3 Hệ thống bồ thể li 
Sơ đô 8.4 Hoạt hóa hệ thống bồ thê 128 
Sơ đô §.5 Phản ứng quá mẫn và các rồi loạn 129 
Sơ đồ 8.6 Lupus ban đỏ hệ thông (SLE) 130 


lạ[:1/1)11-8i1111)11110:) 





https://tieulun.hopfo.org 


l2[51/10)11-81111):01110:) St Ề,0 E06 107/:1.10Ềi10i108.126./10i102.11731 00010.) 





Tế bào T Tế bào Mast Tế bào tua 
- Sinh ra tại tủy xương nhưng trưởng ‹_ Liên quan phản ứng dỊ ứng. - Tế bào trình điện kháng nguyên. 
thành ở tuyến ức. ‹_ Khi thoát bọng giải phóng histammn, -_Ở da chúng được nói đến như các tế 
‹ Các loại tế bào: heparin và các yếu tố hóa học (cho bạch bào Langerhan . 

©_ Tế bào gây độc CD§+. cầu ưa acid). 

o_ Tế bào hỗ trợ CD4+. 

©_ Tế bào ức chế. 





TB Bạch cầu Tế bào tiền thân dòng tủy 





-_ Một phần của hệ thống miễn dịch thể dịch. 
-_ Tăng sinh trong tủy xương và trưởng thành 
tại đó. 


S0, I6:140.807.10:08:v/):1-8/1:01/1))/1:2.1)/)10:110:) 





https://tieulun.hopto.org 





Tương bảo 
„_ Fê bào B biệt hóa thành tương bào khi 
chúng tiêp xúc với kháng nguyên. 


Bạch cầu ưa base 

-_ Phản ứng dị ứng. 

e Nhân có 2 thùy. 

Bạch cầu ưa acid 

e Nhân có 2 thùy. 

‹ _ Trong phản ứng dị ứng và phản ứng viêm 
do kí sinh trùng. 

Bạch cầu trung tính 

-_ Đáp ứng phản ứng viêm cấp. 

- Nhân có nhiều thùy 

Tế bào mono 

„ Hình dạng nhân 

giống thận. 

„_ Phân biệt với đại thực bào. 

Đại thực bào 

„ Thực bảo. 

- Tế bảo “lao công”: chúng tìm,thu nhận và 
phá hủy. 

- . Gamma-Interferon hoạt hóa đại thực bào. 


Nguyên tủy bào Bạch câu hạt 





- Tương bào sản xuất kháng thê đặc 
hiệu. 





l3[S1/10)11-81111):01110:1 Sơ đồ 8.1: Các tế bào trong hệ thống miễn dịch 





https://tieulun.hopto.org 


lạ[:1/1)11-8111)1:110:) 


løA 

- Là Dimer (khi tiết). 

-_ Ngăn chặn vi khuẩn và virus bám và tồn tại 
ở bề mặt màng nhây. 

‹_ Có trong sữa non,sữa mẹ,nước bọt,bề mặt 
màng nhây và nước mắt. 


IeM 

-_ Chất có 5 phân tử (khi tiết). 

- Tập trung bồ thể. 

-_ Liên quan đáp ứng miễn dịch đầu tiên. 


NYI (IV ⁄4.1101:01/1 


løG 
‹- Chất đơn phân. 


-_ Globin miễn dịch duy nhất qua được nhau thai. 


-_ Liên quan đáp ứng miễn dịch lần hai 

-_ Chiêm số lượng lớn nhất Globin miễn dịch 
trong máu . 

- Tập trung hệ thống bồ thể. 


Sơ đồ §.2: Kháng thể 


IgD 

‹ Chất đơn phân. 

-_ Hoạt hóa bạch cầu ưa base. 
-_ Hoạt hóa tế bào mast. 


lgE 

‹ Chất đơn phân. 

-_ Gắn với chất gây dị ứng và làm cho TB mast 
thoát bọng, giải phóng histamin. 

‹_ Gắn với bạch cầu ưa base và cũng giải phóng 
histamin. 

-_ Hoạt hóa bạch cầu ưa acid. 

-_IgE đóng vai trò bảo vệ khi nhiễm giun kí 
sinh trùng 





https://tieulun.hopto.org 


NT UN:U.NGH8;[5)/10)11:0›1108::1: 


Các chức năng là án Hà KỆ PHn San Bao gồm 3 con đường: Ghi nhớ 
Ghi nhớ : HỌ Liên Kết CAL 


„ Hóa ứng động. ‹ Con đường Cổ điền. 
„ Opsonin hóa. ‹ Con đường Alternative 
« Ly giải tê bào. .‹ Con đường Lectin. 











‹ Kết dính các kháng nguyên 
với nhau. 


lš[E1/10)11-81111):01110:) Sơ đồ 8.3: Hệ thống bồ thể 





https://tieulun.hopto.org 


lš[:1/1)11-8111)1 11101) St VỀ. H8 s[9 1810.801: 0):10)12Ä90101- 





Phức hợp KN-KT Con đường cô điển 
KG và: ` D2015 Con đường alternative S2 và, up Đua hý 
nhiên thông bô thê 


- Hóa ứng động 

-_ Hoạt hóa bạch cầu 

C3a and C5a 

Kích thích giải phóng histamin 
C3b 


« Opsonin hóa CS5b-9 

„ Opsonin hóa C5a 

- Hóa ứng động 

- Kích thích chuyển hóa acid 
arachidonIc 





Lectin gắn với mannose : 
wrzyẻ na". Ầ Con đường Lectin 
trên bê mặt vi sinh vật š 





https://tieulun.hopto.org 


Type I (Qúa mẫn tức thì) Type II (Quá mẫn độc tế bào) 

VD: Bệnh sốt mùa, phản ứng dị ứng với ong bắp cày đốt ® VD. Bệnh Graves, xem trang 72, bệnh nhược cơ, 
‹ Phản ứng phản vệ thấp khớp. 

-_ Liên quan tới IgE - _ Phản ứng qua trung gian kháng thể. 

- Kháng nguyên trình diện TB CD4,nơi kích thích sản ‹ Liên quan IgM, IgG and bồ thể (con đường cô 
xuất IgE điển) 


-_IeE làm tế bào mast thoát bọng, giải phóng histamin 





ND [8.0 (11/08 7//10220))07 09/0/07) 000/0 v12) 107 0¡Ÿ 





Type III (Phản ứng phức hợp miễn dịch) Type IV (Quá mẫn muộn) 

- VD: Lupus hệ thống, xem trang 130, - VD: Viêm tuyến giáp Hashimoto, xem trang 74, 
viêm khớp dạng thấp, xem trang 157. bệnh đa xơ cứng, xem trang 153. 

- _ Phản ứng phức hợp miễn dịch -_ Phản ứng qua trung gian tế bào 

-_ Liên quan IgG và bồ thể - Liên quan tế bào T 


lš[-ã/:Ti)11181/11)1Ể01194) Sơ đồ 8.5: Phản ứng quá mẫn và các rối loạn 





https://tieulun.hopto.org 


lš[E1/10)11-81111)/01110:) Sơ đồ 8.6: Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) 


an lầm sảng 
SLE là bệnh tự miễn hệ thống,thường xảy ra Ở - Kháng thê kháng nhân(ANA) 
„ vàn phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. - Kháng thê kháng Smith, kháng thể kháng 
‹ Các ban: Ban cánh bướm ở mặt, ban dạng đĩa. ds CC ` : : `... 
‹ Hiện tượng Raynaud | guyên nhân - XN máu: công thức máu,ur€ vả điện Điả1, 
-_ Viêm khớp. chức năng gan, chức năng tuyên giáp, ølucose. 
--_ Rối loạn thần kinh trung ương: động kinh, đau | Nguyên nhân chính xác của SLE chưa được biết | | * Độ lọc câu thận: Đánh giá chức năng thận. 
đầu. rõ. Nó được nghĩ tới là do phản ứng tự miễn có - Test đánh giá chức năng phôi. 


Dâu hiệu và triệu chứng 
‹ Mệt mỏi. 


Rối loạn về máu: Thiếu máu tan máu liên quan về di truyền ở những người nhạy cảm. 
Rối loạn miễn dịch 

Viêm thận. 

Loét miệng. 

Nhạy cảm ánh sáng. 

Viêm màng ngoài tim. 

Viêm màng phối. 


ND: (I.N J1 Bì)0))18:7:1).0:(/9.1.57:Ti)01-5()1) 0) 





https/⁄/tieulun.hopto.org 


Biến chứng Ôn lại tiêu chuẩn chẵn đoán SLE Điều trị 
Tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Chân đoán khi có >=4/11 tiêu chuẩn -_ Lâu đài: giáo dục bệnh nhân. Khuyên bệnh 
Tăng nguy cơ đột quy. Rối loạn miễn dịch. nhân bảo vệ khỏi ánh nắng và khuyên khích 
Tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. dừng hút thuốc. Đánh giá ảnh hưởng về tâm lý 
Nguy cơ viêm thận lupus. ANA Œ). của bệnh. 
Tăng nguy cơ bị bệnh tự miễn khác. Ban cánh bướm ở mặt. - Thuốc: 
Trầm cảm. = : © Giảm đau (thuốc chống viêm không 
Nhạy cảm ánh sáng. steroid). 
5i Ti ©S_ Liệu pháp Corticoid. 
dạn thương THẬP, .— o Liệu pháp ức chế miễn dịch, 
Viêm khớp không ăn mòn. VD. azathioprine, cyclophosphamide. 
Tiện lan (in Nhi n ©_ Kháng thể đơn dòng, vd: rituximab. 


Rối loạn về máu. 
Viêm thanh dịch. 
Ban dạng đĩa. 





lš[:E1/10)11:8:41131Ñ 110.) Sơ đồ 8.6: Lupus ban đỏ hệ thống 


https://tieulun.hopto.org 


This page 1ntentionally left blank 


https://tieulun.hopto.org 


Chương 9 Thân kinh học 





Sơ đồ 9.1 Các vùng của não bộ 134 
Hình 9.1 Sự cấp máu của não bộ 135 
Bảng 9.1 Các dây thần kinh sọ và những tốn thương 136 
Hình 9.2 Các đường dẫn truyền hướng tâm và ly tâm 135 
Sơ đồ9.2 Đột quy 140 
Bảng 9.2 Sa sút trí tuệ 142 
Sơđồ9.3 — Động kinh 146 
Bảng 9.3 Các thuốc chống co giật 148 
Sơ đồ 9.4 Bệnh Parkinson 152 
Sơ đồ 9.5 Bệnh xơ cứng tải rác 153 


https://tieulun.hopfo.org 


(71:8 41/1/9/101 


Thùy trán 

se Chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt 
động của phần cơ thể bên đối diện, ví 
dụ: thùy trắn trái điều khiển hoạt động 
của nửa phải cơ thê. 

s_ Kiểm soát cảm xúc và ý thức. 

se Bán cầu ưu thế điều khiển lời nói 
(vùng Broca). 

se Diện vận động nguyên thủy: Nằm ở 
vùng sau của thùy trán. Vùng này lên 

kế hoạch và thực thi vận động. 

s_ Vùng Broca: Nằm ở thùy trán, ngay 
phía trên của khe bên. Phụ trách sự 

hình thành lời nói. 


Tiểu não Chia làm 3 thùy: 

1 Cổ tiểu não: Duy trì đáng đi. 

2_ Tân tiểu não: duy trì tư thế và phụ 
trách sự phối hợp của kỹ năng vận động 
tinh tế. 

3 Tiểu não nguyên thủy: duy trì thăng 
bằng. 


Thuỳ đảo 
e©_ Là sự kết nối của các nhân não sâu: © 
Nhân bèo sẵm và bèo nhạt: tạo nên nhân 
bèo 
©_ Nhân đuôi 
©_Liềm đen 
©_ Nhân dưới đôi. 
® Hợp nhất đầu vào vận động và cảm 


S U00 08 0 1U))/12Ä0ï1:8:7:10 8077) 


Thùy chẳm 

e_ Điều khiến thị giác. 

se _ Vùng thị giác nguyên 
thủy: nằm trong thùy này. 


S 009/08 0-1/0/0)::15ã9)1-8:72101010) 


Thùy đỉnh 

se Điệu khiến cảm giác của nửa cơ thể 
bên đôi diện. 

se. Kiêm soát sự định hướng không 
ø1an. 

®_ Vùng cảm giác bản thê: năm ở vùng 
phía trước của thùy đỉnh. Xử lý cảm 
giác đau, áp lực và xúc giác. 


Thùy thái dương 

s_ Kiểm soát trí nhớ và cảm xúc. 

s_ Ở nửa bên đối diện, điều khiến sự 
hiệu lời nói (vùng Wernicke). 

° , Vùng Wernicke; cho phép nói và 
viết ngôn ngữ có thê hiểu được. Năm 
ngay phía dưới hồi thái dương trên. 

se. Vùng thính giác nguyên thủy: phụ 
trách vê nghe, năm bên trong thùy thái 
dương hai bên. 





https://tieulun.hopto.org 


I500000 0.1) 07108::7:1000)7-08:721) 00:7) 


Vòng nối Willis 


Động mạch thông trước 


Động mạch cảnh 
trong 


Động mạch tiêu não 
trên 


Động mạch đốt sông 


Động mạch tiêu não sau dưới 


( 71:8 41/1./8;101 


Động mạch não trước 
Động mạch não giữa 


Động mạch thông sau 
Động mạch não sau 


Các nhánh câu não 


Động mạch thân nên 


Động mạch tiêu não trước dưới 


Động mạch gai sông trước 





Hình 9.1 Sự câp máu của não bộ 


https://tieulun.hopto.org 


()/7):841/1./8,101 571015890 0-1600 27:12:19 4:01:10- V017)00))1)4)1301010701)/9)515) 


l0 58500 ©9101.) 001/71)084)01: 8 là 76.1/11.0106/)001/)00).1. 


Cảm giác/ 
Dây thân kinh vận động Vị trí Chức năng Tôn thương 


I: Dây khứu giác Cảm giác Các lỗ của xương Ngửi Mắt ngửi (chứng mắt khứu giác) 
sàng 


H: Dây thị giác Cảm giác Ông thị Nhìn Vùng thị trường bị mắt phụ thuộc 
vào vị trí tôn thương 


IH: Dây vận nhãn Vận động Khe ổ mắt trên Phân bố các dây thân Mắt nhìn xuống và ra ngoài 
chung kinh cho cơ thăng trên, vì sự hoạt động dễ dàng của 
giữa, dưới cũng như cơ cơ chéo lớn và cơ thăng 
nâng mi trên, cơ chéo bé ngoải, có thể thấy sa mí 
và cơ thắt đồng tử. mắt (mí mắt rủ) và giãn 
đồng tử. 


IV: Dây ròng rọc Vận động Khe ô mắt trên Phân bô cho cơ chéo Nhìn đôi, mặt nhìn xuông và vào 
lớn trong 


V: Dây sinh ba Vận động VI: dây mắt: khe ô mắt trên. Cảm giác cho mặt và chi Giảm cảm giác mặt và yếu 
và cảm V2: dây hàm trên: lỗ tròn to. phôi vận động cơ nhat, hàm. 
giác V3: dây hàm dưới; lô bâu dục phản xạ giác mạc. 


VỊ: Dây vận nhãn Vận động Khe ô mắt trên Chi phôi vận động Mắt lác trong. 
ngoài cơ thăng ngoài. 


https://tieulun.hopto/org 





Chi phối vận động cho các 


VỊI: Dây mặt Vận động Ông tai trong và thoát ra "=.. ng 6c Nơron vận động trên: mắt đối 
và cảm qua lô trâm chũm Hi oisnBi 00107 tùy xứng nửa mặt dưới, mât nêp nhăn 
sồi bụng sau cơ nhị thân, cơ lên ` — 1. 
trâm móng. VỊ giác cho 2/3 170 S01 Sấ ' sen 3 ÌNG 
trước lưỡi tuyến lệ vả tuyến Ninh 2a 
ân (không phải tuyến thính lực và kích ứng mắt do giảm 
trinit6 li) tiêt nước mắt. 
VIH: Dây tiên đình ôc Ống tai trong Cảm giác về âm tha Điếc và chóng mặt 








Giảm phản xạ hâu, lưỡi gà lệch về 
bên đôi diện. 


IX: Dây thiệt hầu Vận động Lõ cảnh (lô rách sau) 
và cảm 
giác 


VỊ giác cho 1/3 sau lưỡi và 
chi phôi cho tuyên mang tai 
cũng như cơ trâm hâu. 


Khó nuốt, liệt dây thanh quản tái 
phát và liệt kiêu giả hành não. 


Vận động Lỗ cảnh Chi phối vận động cho 

và cảm cơ thanh quản và cơ 

giác hầu (không phải cơ 
trâm hầu) và cho dây 
phó giao cảm đến tạng 
ở ngực bụng. 


X: Dây phế vị 


XI: Dây thân kinh phụ | Vận động 


XII: Dây hạ thiệt 


()/7):841/1./8,101 


Lô cảnh 


Lỗ hạ thiệt 


Chi phôi vận động cơ 
thang và cơ ức đòn 
chũm. 


Chi phối vận động của 
lưỡi (trừ vòm miệng- 
lưỡi, nơi được chi phôi 
bởi dây X). 





Bệnh nhân không thê nhún vai 
và cử động đâu hạn chê. 


Lưỡi lệch sang bên đối diện khi 
thè ra. 


IỀ11190 5588 0 :1uic!) l1:721:0 vì:)(810A7)601:11.:154/00001410(0)115) 





https://tieulun.hopto.org 


(71:8 41/1./8,101 II ](09 0 607160))1),15ã0121/04))/°)10:1)/9))132572)001A/)8)/4r211)) 








I500:):8 59 0107:11v0701-5:71081w))/21/8.10//711-85771/10-8) 072101) 


Bó thon và bó chêm (bó Goll và Burdach) Đường đi lên Jï Đường đi xuống 
tạo nên cột lưng. 


Có chức năng: Bó thon 

: bản Sn/ lên (dưới tủy ngực 6) 
úc giác tinh vi ¬"-. `. : 

se - Bắt chéo ở hành não ở UP" MỆO l0 vá 

@ 


xa SN l (trên tủy ngực 6) 
ĐI lên thông qua dải giữa. 
⁄ Bó đỏ gai 


Bó gai tiêu não trước và sau kiêm soát: 
e© Tưthê 


s Phối hợp vận động Bó lưới tủy giữa 


Bó gai tiêu não trước 


Bó tiên đình sông bên 
Bó gai tiêu não sau 


Bó lưới tủy bên 





Bó dọc giữa 


Bó gai đồi thị Bó mái gai 
Bó tháp thăng 
(20%) 
https://tieulun.hopto.org 





Bó gai tiêu não trước Bó tháp chéo (80%) Bó đỏ gai 

e _ Bắt nguồn từ cột Clarke e _ Chi phối vận động phần se - VỊ trí: nhân đỏ của trung não 

e - Vịtrí: cuống tiểu não dưới Xa của chi se Sợơi hướng tâm được nhận từ 

e_ Cùng bên tiêu não và vỏ não vận động 
Chức năng: 


® - Điêu khiên các cơ gâp của chi 


Bó tiểu não sau 
s Vị trí: cuống tiểu não trên Bó lưới tủy giữa 
se _ Đối bên s Hai bên 
Chức năng: 
se Hoạt động phản xạ 
=—=  .... se _ Kiểm soát nhịp thở 
Bà sêi ke " Luyi se Kiểm soát noron alpha và gamma 
se Bát chéo ngay từ đầu 
e_ Nửa trước: cảm giác xúc giác thô 
SƠ 
e_ Nửa sau: cảm giác đau, nóng, lạnh 
Chi phôi: 
se Cảm giác đau 
e _ Cảm giác áp lực 
e© Cảm giác xúc giác 


Bó tiền đình sống bên 
s Từ nhân tiền đình ở cầu 
Bó mái gai não và tủy sông 
se Từ củ não sinh tư Duy trì: - 
Chức năng: se Trương lực cơ duôi 
se Phản ánh vận động của đầu khi se Tưthế 
đáp ứng với các kích thích thị 
giác và thính giác. 
Bó lưới tủy bên 
se Cùng bên 





()/7):041/1./8,101% 300/01/09 5 @ :10Ï011/9)41560721ì053))//2709010/6)419ã1210001/018) 2121001 


https://tieulun.hopto.org 


(71:8 41/1./8,101% Sơ đô 9.2 Đột quy 


Yêu tô nguy cơ Cận lâm sàng 

Tăng huyết áp e©_ Máu: công thức máu,chức 

Rung nhĩ. năng gan, thận, thời gian 

Đái tháo đường Prothrombin, đường máu, 

Hút thuốc lá. nồng độ cholesteron. 

Sử dụng chất có côn. se Khác: điện tâm đô cho rung nhĩ và 
Tiên sử độtquy siêu âm tim cho những trường hợp bất 
Thuốc tránh thai đường uống. thường về cấu trúc. 

Những tối loạn làm tăng se Chân đoán hình ảnh: CT sọ và c ông 

: cục máu đông. hưởng từ khuếch tán được chỉ định ngay 
Dâu hiệu và triệu chứng sớm được nhớ tới cụm từ s _ Sử dụng cocain. lập tức nêu có bật kỳ dấu hiệu nảo của đột 
FAST: e_ Tăng cholesteron quy. Điều này rát quan trọng đề phân biệt 
s®_ Mặt (Face): xệ một bên chảy máu và nhôi máu não từ đó có 

s_ Tay (Arms): cảm giác tê và yếu. Bệnh nhân có phương pháp điêu trị khác nhau. 

thê không nâng được tay lên. 

se. Lời nói (Speech): nói líu nhíu. 

se Thờigian(Time):thờigianđêgọicấp cứu,gọi 999(ởHoaKỳ) 
ngay lập tức. 

Đột quy cũng có liên quan tới cơn thiếu máu não 
thoáng qua (TIA). Đó là một tốn thương thần kinh 

khu trú khi mà các triệu chứng tồn tại <24h bởi sự 

tắc tạm thời của tuần hoàn não. Bệnh nhân có thê 

thấy mù thoáng qua - được mô tả như tắm màn rủ 
xuống. Hiện tượng này tồn tại <24h và luôn luôn 

dẫn đến đột quy trong vòng 90 ngày. 


Đột quy là gì? 

Đột quy là sự tôn thương mạch máu não dẫn đến tổn 
thương thần kinh khu trú. Xảy ra do nhồi máu hoặc 
chảy máu, làm nghẽn dòng máu cung cấp tới não. 


Triệu chứng lâm sàng 
Tùy thuộc vào sự lưu thông máu bị ảnh hưởng bởi nhôi 
máu hay chảy máu; 





Biến chứng 
Tràn dịchnão. 
Tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu. 
Thất ngôn. 


Nuốt khó. 


Giảm vận động cơ. 
Mất trí nhớ. 
Trâm cảm. 





Sơ đô 9.2 Đột quy 





https://tieulun.hopto.org 


Nguyên nhần 


e Nguyên nhân chảy máu não; 


©S_ Do chân thương. 
©S_ Võỡ phình mạch. 
s Nguyên nhân nhôi máu não; 
© Tắc mạch máu nhỏ. 
©_ Thuyên tắc từ mảng 
xơ vữa mạch. 
©_ Thuyên tắc từ tim. 
©_ Thuyên tắc thứ phát 
sau rung nhĩ. 


(71:8 41/1./8,101 





se Bảo tôn: giáo dục cho bệnh nhân và người nhà, bắt đầu vận động sớm, phục hồi sau đột quy, đánh 
giá khả năng nói và nuôt. Đánh giá tác động của các hoạt động hàng ngày băng chỉ sô Barthel. 


— Đánh giá nguy cơ tiễn tới đột quy bằng bảng điểm ABCD2 œ6: nguy cơ cao, <4: nguy cơ 
hấp). ABCD2: tuổi >60 (1 điểm), Huyết áp >140/90 mmHg (1 điểm), đặc điểm lâm sàng: yếu nửa 
người (2 điểm), rôi loạn ngôn ngữ q điểm); thời gian từ khi có triệu chứng >60 phút (2 điểm), 10-59 
phút (1 điểm); đái tháo đường (1 điểm). 
— Aspirin: liều bắt đầu 300mg. 
©_ Nhỏi máu não không có chảy máu; 
— Làm tan huyết khối với thuốc tiêu sợi huyết trong vòng 3 giờ (bệnh nhân >80 tuổi) và 4,5 giờ 
bệnh nhân <80 tuổi). 
— Aspirin: liều khởi đầu 300mg (trừ khi có chống chỉ định). 
©S_ Chảy máu não: 
— Phức hợp Prothrombm. 
— Vitamin K đường tĩnh mạch 
® Ngoại khoa: 
©_ Chỉ định cho chảy máu nội não cấp. 
©_ Chỉđnhchomởsogiảm£p. 


S U:[0099209) 001/910) 


https://tieulun.hopto.org 





(71:8 41/1./8,101 





Loại 


Bệnh Alzheimer 


Sa sút trí tuệ mạch 


não 


Nguyên nhân 


Chưa rõ nguyên 
nhân chính xác 
Yếu tô nguy cơ bao 
gồm: 
se Hội chứng Down có thêm 
gen APP. 
s Yếu tố di truyền: 

©_ Protein tiên chât amyloid 
(APP): NST 21 

© Preselin-I: NST 14 

© Preselin-2: NST l1 

© Alen 4 của 
Apolipoprotein E (ApolE4): 
NST 19 
® Suuy giáp trạng 
se Tiền sử chắn thương sọ 
® Gia đình có người bị bệnh 
Alzheimer. 
Nguyên nhân thứ hai hay 
gặp nhất của sa sút trí tuệ. 
Do nhôi máu xảy ra ở 
mạch máu nhỏ và vừa ở 


não. 


57710150 /7:0.111000w 80) 
I5» 0010/9019) 09010401 5Ä10)120-100-10Ạ 2 54700)1 4:10)01580154)401 9g vị 2 8y†210158010121910101)10 


Triệu chứng lâm sàng 


Hay quên 

Mất phương hướng 
Thay đổi tính cách 
Giảm khả năng tự 
chăm sóc 

Mất phối hợp động 
tác 

Mất nhận thức 

Mất ngôn ngữc 
Hoang tưởng 

Trầm cảm 

ĐI lang thang 

Tấn công người khác 
Rối loạn hành vi tình 
dục 


#74 sa0ũ § Tá Ì Ñ 
suy giảm từng bước. Có 3 
loại: 

1 Sa sút trí tuệ mạch não sau 
đột quy. 

2 Sa sút trí tuệ nhôi máu 


Cận lâm sàng 


hang điểm đánh giá nhận 
hức tâm thần Addenbrook 
ACE-IHT). Máu: công thức 
áu, chức năng gan, thận, 
hức năng tuyến giáp, 
RP, tốc độ máu lắng, 
lường máu, canxI, magIe, 
ohotphat, bệnh hoa liễu, 
IV huyết thanh, nồng độ 
itamin B12 và folat, cấy 
áu, điện tâm đồ, chọc 
DNT, Xquang ngực, CT, 
RL SPECT. 
3 dấu hiệu chính trong tổ 
hức học: BAT 
Beta amyloid 
Giảm Acetylcholine 
Đám rối sợi thần kinh 


Thang điêm đánh giá tâm 
thần ACE-II 
Máu: công thức máu, c hức 


x 


năng gan, thận, chức năng 
tuyên giáp, CRP, tôc độ máu 
lăng, đường máu, canxi, 


1 ^ˆ 1 + "=..ầ. 


|1, 5ê TOÊN+:-101080 0181012 


Điêu trị 


Memantin: thuốc 
đối kháng thụ thể 
N-methyl-D- 
aspartat của hệ 
thống Glutamat. 
Donepezil: ức chế 
men 
acetylcholinesterase 
Rivastigmin: ức chế 
men 
acetylcholinesterase. 


Thay đôi chê độ ăn. 
Ngừng hút thuốc. 
Điều trị đái tháo 
đường và tăng huyệt 
áp. 

Asprrin 


Biến chứng 
Hay quên 
Tăng nguy cơ 
nhiễm trùng. 
Nuốt khó. 
Tiểu không tự 
chủ. 

Tăng nguy cơ 
ngã. 





Nhiêu bệnh 
kết hợp có ý 
nghĩa, ví dụ: 
bệnh tim 
mạch và bệnh 
thận. 


https://tieulun.hopto.org 


| | | 
Bệnh động mạch di truyền đa dạng sau một loạt nhồi magle, photphat, bệnh 


trội NST kèm nhồi máu dưới máu. hoa liễu, HIV huyết 

vỏ và bệnh não chất trăng 3 Bệnh Binswanger sau thanh, nồng độ vitamin 

(CADASIL): NST 19 những nhồi máu nhỏ. B12 và folat, nồng độ 
Hay quên cholesteron, sàng lọc 
Mất phương hướng viêm mạch, ø1lang mai 
Thay dối tính cách huyết thanh, điện tâm 


Giảm khả năng tự chăm sóc đồ, dịch não tủy, 

Trầm cảmSignsDấu hiệu tôn, Xquang ngực, CT, MRI, 
thương nowrron vận động | SPECT. 

trên, ví dụ: tăng phản xạ. 

Co giật. 


Sa sút trí tuệ Liên quan tới bệnh Bộ ba triệu chứng Thang điểm đánh giá 
với thể Lewy ParkInson. 1 Hội chứng tâm thân ACE-IIL 
Không dùng thuốc chống : vậ CT, MRI, SPECT. Kiểu 
loạn thần ở những bệnh Ộ âm, rồi sen apolipoprotein E 
nhân này. an đá 1 của thể Lewy, protein 
2 Hoang tưởng: chủ yếu là | ubiquitin và anpha- 


guyên nhân của 
quá nhạy cảm với 
huôc an thân. 


hoang tưởng thị giác, synuclein thấy trong tô 
thường là về động vậtvà | chức. 

COn n1ĐØƯỜI. 

3 Bệnh tiễn triển sau một 

quá trình biến động. 


được dùng đê điêu 
rỊ triệu chứng 
bệnh Parkinson 





Tiếp trang sau 


(1/8 4)/):9.1012 lET).138592557,8-)11181y0:)7c 





https://tieulun.hopto.org 





(7 ):8 40/108. 0016 


57101507 /07:0.111000w 8n) 


|1), 5ê, TOÊN+:)01/80 0181012 





Loại 

Sa sút trí tuệ trán- 
thái dương (bệnh 
Pick) 


Sa sút trí tuệ 
Hunfington 


I5 0010/8010N90104›15Ä))128-100-1)Ạ 2541210011 4010001 501154)6015ổ 4ị!2872)0128010121910101910 


Nguyên nhân 


Di truyền liên quan đến 
NST 17q21 - 22 và biến 
đôi “tô” 3 gen. 


Là một biễn chứng của bệnh 
Huntington, là một rôi loạn 
tính trạng trội trên NST 
thường, nơi có khiêm khuyêt 
gen của NST 4. 

Nguyên nhân của múa giật 
không kiêm soát và sa sút trí 
tuệ. 


Triệu chứng lâm sàng 


Hay quên 

Mất phương hướng 
Thay đối tính cách 
Giảm khả năng tự 
chăm sóc 

Câm 

Nhại lời 

Hội chứng Parkinson 
Mất phản xạ có điều 
kiện 


Múa giật không kiêm 
soát 

Trâm cảm 

Cáu gắt 

Lo lăng 

Bệnh tâm thân 

Hành vị ám ảnh cưỡng 
chê. 


Cận lâm sàng 

Thang điểm đánh giá 

tâm thần ACE-II 

CT, MRI, SPECT 

Mô học - phụ thuộc 

vào dưới nhóm: 

e Kiểu vi không bào: tạo 
vi không bào. 

e Kiểu Pick: thần kinhđệm 
lan rộng không tạo vi không 
bào. 

se Kiểu bệnh nơ ron vận 
động trên (MND): mô học 
thay đôi như kiểu bệnh nơ 
ron vận động. 


Xét nghiệm di truyền 
chân đoán 


Điêu trị 


Hiện tại không 
điều trị. Chỉ điều 


trị hỗ trợ, 


Biến chứng 
Tăng nguy 
cơ ngã và 
nhiêm trùng. 


Điều trị triệu chứng: | Nuôt khó 

s Múa giật: thuốc Tăng mời li 
chống loạn thần không | ngã và nhiêm 
điên hình. trùng. 


se Suy nghĩ ám ảnh , 
cưỡng chê và cáu gắt: 
chất ức chế tái hấp thu 
serotonin có chọn lọc 


(SSRD 


https://tieulun.hopto.org 


Bệnh Creutzfeldt- Gây nên bởi các prion Tiến Tiến đến sa sút trí tuệ 
Jacob triển và không thể điều trị nhanh (4-5 tuần) 
Cũng có biến thê CJD Hay quên 
(vCJD), khởi đầu sự chếtsớm | Mất phương hướng 
hơn Thay đổi tính cách 
Trầm cảm 
Bệnh tâm thần 
Mất điều hòa 
Co giật 


Nguyên nhân khác | HIV 
Thiếu vitamin B12 
Giang mai Bệnh Wilson: di truyện lặn trên NSŠT thường, đông tích trữ trong mô 


Điện não đỏ: gai ba pha 
Dịch não tủy: 14-3-3 
protein 

CT 

MRI 


Không điều trị Tăng nguy cơ 
nhiễm trùng 
Hôn mê 
Suy tim 
Suy hô hấp 


Sa sút trí tuệ chân thương não: gặp ở các võ sĩ và những bệnh nhân chịu nhiều chân động, hay hội chứng say đòn 





(Punch drunk syndrome) 


(1/8 4)/):9.1012 





5210150 207:18)01/80u 81112 


https://tieulun.hopto.org 


(71:8 401/8. 0016 


Sơ đô 9.3 Động kinh 





Động kỉnh là gì? 
Là một trạng thái mà não bộ bị ảnh hưởng 
bởi những cơn co giật tái diễn. Cơn co giật 
có thể được định nghĩa theo nhiều cách: 
se Co giật cục bộ: xảy ra ở một phân TỜI TạC 
của não bộ. Co giật có thể là đơn thuần 
(không có biến đôi ý thức) hay phức tạp (có 
biến đổi ý thức). 
s Co giật toàn thân: cơn co giật ảnh hưởng 
tới toàn bộ não. Luôn có biến đối ý thức. Bao 
gồm: 

© _ Cơn văng ý thức: thường xảy ra ở trẻ 
em, nhìn chăm chăm vào không gian kéo dài 
Vài giây. 

©__ Cơn co cứng-co giật: gồm co giật và 
cứng cơ, kéo dải vài phút. 

©__ Cơn mất trương lực cơ: trương lực cơ 
bị mất. 

©_ Cơn tăng trương lực cơ: bao gồm cơn giật 
Cơ. 

© Cơn toàn thân thứ phát: thứ phát sau 
cơn co giật cục bộ. 


Cần lầm sảng 


s_ Máu: CTM, chức năng gan, thận, 
RP, tốc độ máu lắng, đường máu, 


anxI. 
e_ Hình ảnh: CT, MRI. 
se _ Khác: EŒG, EEG, dịch não tủy 








SYU[2E-T°ẾP >70)11-8 4)01:) 


Triệu chứng lầm sàng 
Phụ thuộc vào vùng não bị tôn thương. 
se Thùy trấn 
o_ Tiến triển kiểu Jackson. 
©_ Liệt (sau liệt Todd). 
©_ Các dâu hiệu về vận động. 
se Thùy thái dương: 
©_ Tiền triệu cho thấy động kinh sẽ xảy ra. 
©_ Áo giác ký ức. 


©S_ Hànhvihoangtưỏng. 
©S_ Sợ hãt1/ lo lăng: tôn thương vùng 
hải mã. 


©o_ Tính tự động. 
©_ Mùi/ vị: tốn thương móc hồi hải mã. 
e . Thùy đỉnh và thùy chấm: rối loạn thị giác và 
cảm giác. 
s_ Các vùng khác: co giật cục bộ hoặc 
toàn thê có hoặc không có co giật, căn 
lưỡi, đau nửa đầu và trầm cảm. 





https:/Ttieulun.hopto.org 


Nguyên nhân 
Co giật gây ra bởi sự phóng điện bất thường 
trong não, là kết quả của một vài thương tôn 
do chấn thương ở não. Sự phóng điện thể hiện 
sự đồng bộ hóa quá mức. Nguyên nhân của 
động kinh có thể chia làm loại: 
| Vô căn: không rõ nguyên nhân. 
2 Căn nguyên ấn: nguyên nhân gây ra động 
kinh thì không rõ, nhưng các triệu chứng gợi 
ý có liên quan đến chấn thương não, ví dụ: 
bệnh nhân bị tự kỷ hoặc học tập khó khăn. 
3 Động kinh triệu chứng: nguyên nhân rõ 
ràng, như: 
© Bệnh mạch máu: tiền sử đột qUy. 
©_ Nhiễm khuẩn: tiền sử viêm màng não 
hoặc sốt rét. 
© Utânsinh:unão. 
© _ Thuốc: sử dụng chất có cồn và thuốc trái 
phép. 


Do dùng thuốc: hội chứng cai. 
Bâm sinh: tiên sử gia đình có người bị động 


Tự miễn: viêm mạch máu. 

Chấn thương: tiền sử chân thương sọ. 

Nội tiết: giảm Natri, giảm Canxi hay 
đường máu. 


(1.0 4)/)/8.1070 


Biên chứng 
Chấn thương trong lúc co giật 
Trầm cảm. 
Lo âu. 
Tổn thương não. 
Chết bất ngờ nguyên nhân 
hông rõ trong động kinh 
SUDEP). 


Điều trị 

s_ Bảo tôn: giáo dục cho 

bệnh nhân và người nhà. 

s_ Nội khoa: điều trị chống 

co giật, xem bảng 9.3. 

s®_ Ngoại khoa: cất bỏ thùy. 
trước thái dương, loại bỏ thê trai, 
khôi u não. 


Sơ đô 9.3 Động kinh 





https://tieulun.hopto.org 


(71:8 40/1./8. 0016 IỀ710158956ã®-T10ã141)19107010)415ã990 41-1) 


I2 1158961 @.1409:111/12011))11-4v1:1-T› 
Lưu ý: bản mô tả đây đủ về điêu trị động kinh và thuốc nào là đầu tay hãy xem hướng dẫn NICE (phụ lục 2). 


Thuốc chống co | Cơ chế tác 
giật dụng Chỉ định Tác dụng phụ Chông chỉ định Tương tác thuốc 


Carbamazepin Ức chế kênh Tất cả các loại co giật Phát ban Phụ nữ có thai Làm thay đôi sự chuyên hóa của các 
Na phụ thuộc ngoại trừ cơn vắng ý An thần (gây quái thai). thuôc tránh thai, warfarin, 
điện thế thức. Buồn ngủ Tiền sử giảm sản | €Orticosteroid. 

Đau thần kinh, ví dụ: Giảm Na máu tủy xương 

đau dây thần kinh sinh Khô miệng Bệnh rối loạn 

ba. Nhìn mờ chuyên hóa 

Rối loạn lưỡng cực. Giảm bạch cầu porphyrin cấp. 
Ảo giác. 

Phenytoin Ức chê kênh Tât cả các loại co giật Phát ban Phụ nữ có thai (gây | Valproat sodium làm thay đôi (tăng 
Na phụ thuộc ngoại trừ cơn vắng ý thức. | Phản ứng quá quái thai) hoặc giảm) nồng độ của Phenytoin 
điện thế Dự phòng co giật trước mẫn Nhịp chậm xoang | Phenytoin làm tăng chuyên hóa của 

phẫu thuật thần kinh. Mất điều hòa Hội chứng Stokes- | các thuốc như chống đông bởi cảm 
Đau dây thân kinh sinh ba.| Thiếu máu hồng Adams ứng Enzym 
Loạn nhịp tim. cầu không lồ Nghẹn nút xoang | Làm giảm nông độ của Mirtazapin 
Ngộ độc Digoxin. Rậm lông Block nhĩ thất độ 2 | Lưu ý: thuốc này có chỉ số điều trị 
Phì đại nướu Block nhĩ thất độ 3. | hẹp. 
Hội chứng găng 
tay tím (PGS). 





https://tieulun.hopto.orc 





Valproat 
sodium 


EthosuxIimid 


Phenobarbital 


Ức chế kênh Na 
phụ thuộc điện thế 
Ức chế yếu 
GABA 


Ức chế kênh 
CanxiI loại T 


Tác động lên 
receptor GABA-A, 
tăng cường ức chế 
synap 


()/7):0 401/8. 0016 





Mọi co giật 
Rối loạn lo âu 
Chán ăn tâm 
thần 

Rối loạn lưỡng 
Cực 


Cơn co giật vắng 
ý thức (thường 
dùng cho trẻ em) 


Mọi loại co giật trừ cơn 


văng ý thức 


Trạng thái động kinh 


Gây mê, gây tê 
Co giật ở trẻ sơ sinh 


Hội chứng nôn ói chu kỳ 
Hội chứng Crigler-NaJJar 


Hội chứng Gnlbert 


Buôn nôn 
Nôn 

Sụt cân 
Rụng lông 
Mỏng tóc 
Quăn tóc 
Nhiễm độc gan Run 
Hội chứng 
Parkinson 
Giảmtiêu cầu 
Bệnh não 


Buôn nôn 
Nôn 

Chán ăn 
Phản ứng quá 


mân 

Loạn tạo máu 
Mắt điều hòa 
Phát ban 

An thần 

Trần cảm 
Mắt điều hòa 
Tạo men 
răng bất toàn 


Phụ nữ có thai 
(gây quái thai) 
Suy gan 

Có bênh ty thể 


Phụ nữ có thai 
(gây quái thai) 
Suy gan 


Rôi loạn cảm xúc 


kéo dài 


Lupus ban đỏ hệ 


thống 





Phụ nữ có thai 
(gây quái thai) 


Rôi loạn chuyên 


hóa Porphyrin 


Asprrm làm tăng nông độ của 


Valproat sodium 


Có thể tăng cường ảnh hưởng của 
thuôc chông đông Cumarin 
CarbamazepIn làm giảm nông độ 


Valproat sodlum 


Ethosuximid 


Chuyên hóa bị ức chê bởi Izoniazid 
Valproat làm tăng nông độ 


Phenytoin và CarbamazepIn làm 
giảm nông độ Ethosuximid 


Phenobarbital làm tăng chuyên hóa 


của Cumarin 


Carbamazepmn làm tăng độ tập trung 
của Phenobarbital 


Phenobarbital làm giảm nồng độn 


của ltraconazol. 


Tiếp trang sau 


I3 101325 RSR @';101.1)19/0Ể0):10:1580/0ỗ 54171) 


https://tieulun.hopto.org 


(71:0 401.8. 0016 IỀ710158956ã®-T10ã141)19107010)415ã990 41-1) 


571158 RCNN @ 1011/111///04.1))/1- ¡271 10(713)0) 
I0 I0 20:1:0ii1)Ấr- or; ti 0 tì) 8iyN v(0):15g vì: 1:0 1728))19/v8:7:1VEINo:;)18::) 0:1: @-4-ii8:)116)515ã572118)))10198(0)01181)1v92Ề7 


Thuốc chống co | Cơ chế tác 
giật dụng Chỉ định Tác dụng phụ Chông chỉ định Tương tác thuốc 


Benzodiazepin | Biến đổi thụ thể Lorazepam được dùng An thần COPD Thận trọng khi dùng với các thuốc 
GABA, do đó làm để điều trị trạng thái Hội chứng cai Ngưng thở khi ngủ | ức chế thần kinh trung ương khác 
tăng dẫn truyền Cl- | động kinh (lựa chọn Suy hô hấp Nhược cơ như Opiod và Barbiturat 

đầu tay) Trầm cảm nặng Tăng tác dụng an thần khi dùng 

Rối loạn lo âu (tăng xu hướng tự | với kháng Histamin, thuốc chống 

Mất ngủ tử) loạn thần. 

Co giật 

Hội chứng ngưng rượu 
Vipgabatrin Ức chế GABA Qúa mẫn Vigabatrin làm tăng độ thanh 

Mọi co giật thải của Carbamazepin, làm 

Co giật ở bệnh nhân Mất thị tường ngoại giảm nồng độ Phenytoin 

không dùng được các VI 

phương pháp chống co Trầm cảm 

giật khác Bệnh tâm thần 

Ảo giác 





https://tieulun.hopto.orc 





| 
Lamotrigin Ức chế kênh 
Na phụ 
thuộc nồng 
độ Ức chế 
kênh Ca loại 
LN,P 


Gabapentin và |Gabapentin là chất 

pregabalin đông đắng của GABA 
Pregabalin là một 
đông đắng của 
Gabapentin 





(1/8 4)/):9.1012 


Mọi co giật 

Rối loạn lưỡng cực 
Trầm cảm nặng 

Đau dây thần kinh, ví 
dụ: đau dây thần kinh 
sinh ba 


Mọi co giật 
Đau dây thân kinh 
Rồi loạn lưỡng cực 


đc Ũ | 
Hội chứng 


Steven-Johnson Qúa mẫn Thuốc tránh thai đường uống, 

Hoại tử thượng bì Suy gan Carbamazepin, Rifampicin làm giảm 
nhiễm độc (hội nông độ Lamotrigin 

chứng Lyell) Valproat làm tăng nông độ Lamotrigin 
Phát ban 

Buôn nôn 

Mắt điều hòa 


An thân Qúa mẫn Khi dùng với Propoxyphen tăng nguy 
Mất điều hòa cơ của tác dụng phụ: chóng mặt và lú 
lẫn 


Sinh khả dụng của Gabapentin tăng 
bởi Morphin 








I3 101925 SCE @-;101:1)1910Ể9):10)015ã010Ề 52171) 
hftps://tieulun.hopto.org 


(1/8 4)/):9.1012 SINo[09E, EP,©.0¡Ÿ:1y 6011700] 
























Cận lâm sàng 

Không có xét nghiệm đặc hiệu nào 
cho bệnh Parkinson. Chân đoán dựa 
vào lâm sàng: 

s _CT, MRI có thê được chỉ định 


Bệnh Parkinson là øì? 
Là một rôi loạn tăng dân của hệ thông thân kinh 
trung ương, do cạn kiệt Dopamn. 


Triệu chứng lâm sàng 
e© Mặt: vẻ mặt vô cảm. 

s_ Run rây: như vê thuốc. 
s_ Cứng: dấu hiệu bánh 
Xe răng cưa 

se Chứng mất vận động 

s Tư thế: đầu cúi 
s_ Rối loạn dáng đi 


Nguyên nhần 

Nguyên nhân chính xác chưa biêt nhưng một 
vải yêu tô nguy cơ rõ ràng, bao gôm: 

se Cñónam 

®_ Yêu tô di truyền. 

e_ Tiệp xúc với môi trường có thuôc diệt 
côn trùng, thuôc trừ sâu, thuôc diệt cỏ. 
Sinh lý bệnh 

s_ Giảm các tế bào sản xuất Dopamin ở 
phân đặc của liêm đen, năm ở não giữa. 

®. Dopammn sản xuât ra được tiệt vào nhân 
bèo và nhân đuôi. 


nhưng kêt quả luôn bình thường. 

se PET, SPECT và II23 (DaTSCAN) 
có thể kiểm tra được chức năng hệ 
Dopaminergic của nhân nên. 





S0t)090/8;72/1:/803/104)11 1001) 






Điều trị 
se Bảo tôn: giáo dục cho bệnh nhân. Phục hồi chức năng đề cải thiện dáng đi 
và cử động. Đánh giá thường xuyên các hoạt động của cuộc sông hàng ngày. 
e® Nội khoa: 

©_ Levodopa: đi qua hàng rào máu não, nơi nó được chuyền thành 
Dopamnn. 

© _ Carbidopa: luôn dùng với Levodopa. Là một chất ức chế 
Dopadecarboxylase và ngăn Levodopa chuyên hóa thành Dopamin ở vùng khác 
của cơ thê. Vì vậy nó có tác dụng làm giảm tác dụng phụ ở ngoại vi. 

© Selegilin: ức chế monoamin oxidase B (MAO-B). Enzym này phá 
hủy Dopamn. 
©S_ Amantadin: chủ vận Dopammn, làm giảm các triệu chứng Parkinson. 


s_ Tăng thể Lewy ở liễm đen. 





Biến chứng 
se _Nuốt khó 
® Sa sút trí tuệ 


® Tăng nguy cơ ngã. 
se _ Rôi loạn chức 
năng cương dương. 


se Ngoại khoa: không áp dụng từ khi phác đồ điều trị nội khoa được củng có. 





https://tieulun.hopto.org 


Triệu chứng lầm sàng 
s Luôn là đơn chứng 


Triệu chứng liên quan đên vị trí nơi tạo ra mảng vữa do 


.-an lầm sàng 
s_ Dịch não tủy: một vài 
proten bị thay đôi, ví 
dụ: các dải đơn dòng. 
se MRI: cho thấy các khu 


Bệnh xơ cứng rải rác là øì? 

Được cho là một tình trạng tự miễn nặng dân 
lên, trong đó các tế bào thần kinh của hệ 
thông thần kinh trung ương tự hủy myelin. 
Sự tiến triển của bệnh có thể được chia thành 
4 phân nhóm: 

I Tái phát-thuyên giảm 

2_ Tiến triển nguyênphát 

3. Tiến triển thứphát 

4 Lành tính 


sự hủy myelin, bao gồm: 

©_ Nhìn đôi, Rối loạn cảm giác 

o Viêm dây thần kinh thị giác: đây là một triệu chứng 
dễ thây và bệnh nhân phàn nản về nhìn đôi. 

© . Đau dây thần kinh sinh ba, thân và mắt điều hòa chi . 
SG ảm cảm giác rung. 


vực bị ảnh hưởng bởi tình 
trạng viêm nhiễm và để lại 
sẹo, ví dụ: đâu ngón tay 
Dawson. 





se Hiện tượng Uhthoff: các triệu chứng xấu đi trong điều 
kiện nóng. 


Nguyên nhân 
Nguyên nhân chính xác chưa rõ nhưng có nhiêu 
yêu tô có thê góp phân gây bệnh: 


Si U00 8S99):72).1:0.(0 00:4. 8v 0v 1v 
® _ Dược coI là một đáp ứng miễn dịch loại 

IV qua trung gian tê bào T. 

s Địa dư: những người sống xa đường 
xích đạo và đảo Sardinia có nguy cơ cao 
hơn các quân thê khác. 

e®  Virus, ví dụ: virus Epstein-Barr (EBV). 

s_ Hút thuốc lá là một 

yêu tô nguy cơ. 

Sinh lý bệnh 

s®. Các mảng vữa của sự huyer myelin lan tỏa 
theo không gian và thời gian, cản trở dẫn 
truyền thần kinh. 

se Bệnh thường thuyên giảm nhưng sau đó tái 
phát do sự hủy myelin của các tÊ bảo thần 
kinh không hồi phục hoản toàn. 





Điều trị 
® Bảo tồn: giáo dục cho bệnh nhân. Sử dụng tiêu chuẩn: chân 
hẳn đoán MeDonald và đánh giá thường xuyên các hoạt động 
hường ngày như là tác động tâm lý của bệnh. 
® Nội khoa: 
© Interferon. 
©S_ Methylprednisolon, một corticosteroid. 
O Glatirame acetat: một thuộc điều hòa miễn dịch. "đệm chớ đường ruột. 
©_ Natalizumab: một kháng thê đơn dòng. Tràm cảm. 
©S_ Alemtuzumab, một kháng thê đơn dòng. ¬ Động kinh. 
© Azathioprin, một chât tương tự Purnn (ức chê miễn dịch) © Liệt 


lên chứng 
Tiêu không tự chủ Mât 





Thân kinh học Sơ đô 9.5 Bệnh xơ cứng rải rác (MS) 





https://tieulun.hopto.org 


Thịs page 1ntentionally left blank 


https://tieulun.hopto.org 


Chương 10: Cơ - Xương - Khớp 





SƠ ĐÔ 10.1 Sự co cơ 156 
SƠ ĐỎ 10.2 Viêm khớp 157 
SƠ ĐÔ 10.3 Viêm khớp liên quan đến viêm cột sống 159 
SƠ ĐÔ 10.4 Gout 162 
SƠ ĐÔ 10.5 Các loại u xương 164 
SƠ ĐÔI10.6_ Bệnh lý xương do chuyển hóa ló6 
BẢNG 10.1 Xét nghiệm hóa sinh trong các bệnh lý xương do chuyển hóa 169 
BÁẢNG 10.2 Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 170 





lÔ 09. 4),0//1208.;/0():) 


hffps://tieulun.hopto.org 


(Ô)29.4).03/1-0/0.9:1/71 Sơ đồ 10.1 Sự co cơ 


3 loại cơ 
se Cơ trơn. 
e Cơ vân. 


Cơ chê co cơ vân và cơ tỉm se Cơ tim. 


® Khử cực: 
©_ Thay đổi điện thế hoạt động làm mở kênh Ca2+ 
‹- Giải phóng chất dẫn truyền thần kinh. 
se Lan truyền sự khử cực: 
©_ Lan xuống các ông T nhờ các receptor dihydropyridine ở cơ vân. 
©_ Ở cơ tim, quá trình này do Ca2+ phát động, sự giải phóng Ca2+ 
là từ lưới nội bào. 
«Thay đổi cấu trúc: 
© Giải phóng CanxI, gây tăng Ca2+. 
© Các ion Ca?! kết hợp với troponin C. 
-_ Hình thành cầu nối: 
©_ Thay đôi câu trúc làm sợi tropomyosin thay đổi vị trí, làm cho 
sợi myosin gắn với sợi actin. 


\0?/05IINE.) 0v: vU) 


‹Ổ Kết quả: 
© Giải phóng ADP. 
1`. ..... 


-. Đầu myosin tách ra và chu kỳ được lặp lại. Cơ chế eo cơ trơn 


e Khử cực: 
©_ Giây ra bởi điện thế hoạt động. 
©_ Mở kênh Ca2+. 
- Phức hợp calmodulin: ion Ca2* kết hợp với calmodulin. 
s - Hoạt hóa enzym myosin light chain kinase (MLCK). 
s_ Vai trò của myosin: actin kết hợp với myosin P gây nên sự co cơ. 





https://tieulun.hopto.org 


`9E209810A 41941941010 


VIÊM KHỚP DẠNG THÁP (VKDT) 
VKDT là øì? 
Là một bệnh tự miễn mạn tính thuộc phản ứng quá mẫn type II, 
ảnh hưởng chủ yếu đến các khớp nhưng cũng tác động đến các cơ 
quan khác. 
Tôn thương tại khớp có đặc điểm: đối xứng, biến dạng khớp, đau 
nặng hơn vảo buôi sáng. 
Nguyên nhân 
Nguyên nhân gây VKDT chưa rõ, nhưng được cho là có sự tham gia 
của phửn ứng quá mẫn type III. Tình trạng nảy có liên quan tới HLA 
DR4 và HLA DRI. 
Triệu chứng 
se Tay: biến dạng hình chữ Z, biến dạng boutonnIère, biến dạng 
hình cổ thiên nga, bàn tay gió thối, sai khớp nhẹ các ngón, hiện 
tượng Raynaud. 
Cổ tay: hội chứng ống cổ tay. 
Chân: sai khớp nhẹ các ngón, biến dạng ngón chân hình búa. 
Da: hạt thấp dưới da, viêm mao mạch. 
Tìm mạch: gia tăng các TH xơ vữa động mạch trong VKDT. 
Hô hấp: xơ phối. 
Xương: loãng xương. 
Đau và cứng khớp 


Xem tiếp trang sau 


lÔ 09. 4),0//120/9.;/0():) 


VIÊM XƯƠNG KHỚP (VXK) 
VXK là øì? 
Là tình trạng viêm khớp thoái hóa ảnh hưởng đến khớp hoạt dịch, đặc 
trưng bởi sự thoái hóa sụn khớp, phản ứng của mô quanh khớp và đau 
tăng lên vào cuối ngày. 
Nguyên nhân 
Sự phá hủy và hao mòn các khớp theo thời gian được cho là nguyên 
nhân chính của VXK. Một số yếu tô nhất định làm tăng nguy cơ 
VXK như: 
« Tuổi cao. 
se Béo phi. 
«_ Chấnthương tại khóp. 
- _ Điều kiện thuận lợi: Chứng nhiễm sắc tổ sắt và hội chứng 
Ehlers-Danlos. 
Triệu chứng 

Đau và cứng khớp. 

Sưng tấy quanh khớp. 

Lạo xạo khi vận động. 

Hạt Heberden ở khớp ngón xa. 

Nhớ chúng là “Hebrides ngoài". 

Hạt Bouchard ở khớp ngón gần. 


Xem tiếp trang sau 


SYUN:(081)5220 141i: 13:10) 





https://tieulun.hopto.org 


VKDT (Tiếp) Cận lâm sàng 

se XN máu: 

©_ 80% có yêu tô dạng thấp dương tính. 

© _ Tốc độ máu lắng và CRP tăng. 

© Kháng thể kháng CCP (Cyclic citrullinated peptide). Nếu 
dương tính gợi ý có hủy hoại khớp. 
-_ CĐHA: hình ảnh của VKDT có thể nhìn thấy trên phim X 
quang quy ước: 

©_ Sự phá hủy xương. 

©_ Trật khớp. 

©_ Cổ tay mắt ôn định. 

©_ Tốn thương của khớp bản ngón tay và khớp bàn ngón 
chân. 

© Loãng xương quanh khớp. 


Điều trị 

e - Bảo tôn: Giáo dục bệnh nhân. Khuyến khích tập thể dục. Tham 

khảo vật lý trị liệu và đánh giá hoạt động cuộc sống hàng ngày. 

s - Nội khoa: glucocorticoids, các thuốc chống thấp khớp làm thay 

đổi bệnh (DMARDs), e.g. muối vàng, methotrexate, sulfasalazine. 
Thuốc kháng cytokin được xem xét ở bệnh nhân không dung 

nạp methotrexat. 

° - Ngoại khoa: Phẫu thuật cắt bỏ hoặc thay khớp được cân nhắc 

khi các khớp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.. 

Biến chứng . 

se Hội chứng ông cô tay. „ Bệnh lí rễ cổ. -_ Hội chứng 

° Viêm màng ngoải tm. ¿ Đựt gân. Sjögren 


Sơ đồ 10.2 Arthritis 


VXK (Tiếp) Cận lâm sàng 

- . XN máu: thường không để chân đoán nhưng thích hợp trong 
bệnh VXK có liên quan đến chứng nhiễm sắc tố sắt. 
e CĐHA: hình ảnh X quang: LOSS 

©_ Hẹp khe khớp. 

©_ Chỗồi xương. 

© Nang xương dưới sụn. 

©_ Xơ cứng. 


Điều trị 
- Bảo tồn: giáo dục bệnh nhân. Khuyến khích tập thể dục vả giảm 
cân. 
se Nội khoa: 

© Thuốc giảm đau: e.g. paracetamol hoặc thuốc chống viêm 
không steroid. 

© Gel như capsaicin có thể hiệu quả. 

o_ Tiêm Steroid.. 
s _ Ngoại khoa: phẫu thuật khớp. 


Biến chứng 
se Tăng nguy cơ Giút. 
s®_ Vôi hóa sụn khớp. 





https://tieulun.hopto.org 













VIÊM KHỚP PHÁN ỨNG 
Viêm khớp phản ứng là øì? Viêm khớp vảy nến. 

Là tình trạng viêm khớp không đối xứng xảy ra sau nhiễm Bệnh khớp liên quan viêm ruộ 
khuẩn đường tiêu hóa hoặc đường tiết niệu - sinh dục. Viêm cột sống dính khớp 
Viêm khớp phản ứng 










Nguyên nhân 
Nguyên nhân và sinh bệnh học chưa được biết chính xác. Tuy nhiên, 
bệnh thường xảy ra sau một nhiễm trùng, thường là nhiễm trùng 

đường tiêu hóa hoặc bệnh lây qua đường tình dục. 


Triệu chứng 



















e© Viêm niệu đạo. 
5 Viêm khớp: đau và cứng khóp. 

- . Viêm màng bô đào/ viêm kết mạc. 

Cận lầm sàng 

- _ XN máu: huyết thanh âm tính với yêu tô dạng thấp. Cây máu. Tìm nguyên nhân 
nhiễm khuẩn. 

5s  CĐHA: chụp X quang các khớp bị ảnh hưởng (đánh giá mức độ nghiêm 

trọng). 

Điêu trị 

e_ Bảo tỒn: giáo dục bệnh nhân. Vật lý trị liệu. 

e - Nội khoa: thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và thuốc chống thấp khớp 
làm thay đôi bệnh (DMARDs), e.g. sulphasalzine (đầu tay). 

Biến chứng 

se _ Loạn nhịp. 

e _ Viêm màng bồ đảo. 


{O— 0?) 0K / 0041/09) ()000)11.0//2.0.11. 0 (|: 


se _ Thiêu năng van đm chủ 





Xem tiếp trang sau 





lÔ (09. i/)//1.229./1,10) SYUN¡(001)1 4T: 013.169 311-)109))7-110 12121009918. 07, 


https://tieulun.hopto.org 


Sơ đồ 10.3 Viêm khớp liên quan viêm cột sông 





VIÊM KHỚP VÁY NÉN 
Viêm khớp vảy nến là gì? 


Là tình trạng viêm khớp liên quan đến bệnh vảy nến trên da. Nó có 


mối liên hệ với HLA B27. Triệu chứng tùy vào khớp bị ảnh hưởng ở vị 


trí nào và như thế nào. Do đó, viêm khớp vảy nến có 5 thể: 

1 Thể viêm vài khớp không đối xứng (Các khớp ngón gần và xa). 

2_ Viêm khớp đối xứng, giỗng VKDT. 

3. Viêm cột sống dính khớp biến thê. 

4 Viêm đa động mạch có tôn thương da và móng. 

5 Viêm khớp biến dạng nặng. 

Nguyên nhần 

Nguyên nhân chưa rõ. Có thể do quá trình viêm cùng với yếu tố di 
truyền HLA B27. 

Yếu tô nguy cơ lớn nhất là tiền sử gia đình mắc bệnh vảy nến. 

Triệu chứng 

s  Vảy nên: các mảng vảy cá màu hông, ranh giới TỐ, CÓ Xu hướng lan 
rộng. Thường xuất hiện ở mặt cơ duỗi (mảng vảy nến mạn tính), song 
đôi khi những mảng nhỏ hơn có thê có dạng giọt nước mưa trên thân. 
Trường hợp này gọi là vảy nến thê giọt, thường khời phát bằng nhiễm 
trùng đường hô hấp trên hoặc viêm họng do Streptococcus. 

s - Đau và cứng khớp. 

se - Sưng khớp bị ảnh hưởng. 


- Thương tổn ở móng: có 4 thay đổi được lưu ý: móng ngả màu vàng, 


bong móng, rỗ và dày sừng dưới móng. 


BENH KHỚP LIÊN QUAN ĐÉN VIÊM RUỘT 

Bệnh khớp liên quan đến viêm ruột là øì? 

Là bệnh viêm khớp phát triển gắn liền với bệnh lý viêm đường ruột. Nó 
khó phân biệt với viêm khớp phản ứng. 


Nguyên nhần 
Nguyên nhân cụ thể và sinh bệnh học chưa rõ. Tuy nhiên, nó được cho răng 
có liên quan đến HLA B27. 


Triệu chứng 


e _ Triệu chứng của viêm ruột, xem trang 40. 

e _ Viêm cứng cột sống. 

se . Viêm khớp cùng chậu. 

se . Viêm quanh khớp: thường gặp ở các khớp lớn. 

Cận lầm sàng 

s . Như viêm ruột, xem trang 40. 

» _ CĐHÀA: chụp các khớp bị ảnh hưởng (đánh giá mức độ nghiêm trọng). 
Điều trị 

-_ Thuốc giảm đau (NSAID§). 

° Điều trị viêm ruột, xem trang 40. 

Biến chứng 

-_ Suy giảm nghiêm trọng khả năng cử động theo chiều dọc. 


S9E?105II 1A4 L i08 4/10)08112:00)0/):021)/08./171))/1Ấ(›1):01.1-1 





https://tieulun.hopto.org 


Cận lầm sàng 

- - Vảy nến là một chân đoán lâm sàng. 

- - XN máu: huyết thanh âm tính với yếu tô dạng thấp. 

- . CĐDHA: hình ảnh “bút chì cắm trong tách” trên phim X quang bàn 
tay. Chụp phim các khớp bị tốn thương đề đánh giá mức độ nặng. 
Điều trị 

e Bảo tôn: giáo dục bệnh nhân. Vật lý trị liệu. Giải thích với bệnh 
nhân vảy nên không có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn, kiểm soát bệnh là 
thực tế hơn. 

se Nội khoa: giảm đau (thuốc chống viêm không steroid [NSAIDs|) và 
thuốc chồng thập khớp làm thay đồi bệnh (DMARDs), e.g. 
methotrexate (đầu. tay). Kiểm soát vảy nến. 

s Ngoại khoa: hiểm khi thay khớp. 

Biên chứng 

- _ Triệu chứng thần kinh nếu tôn thương khớp cô C1-C2. 

se Phá hủy khớp. 


lÔ 0 9.4),0//120/9.;/0()¡) 


VIÊM CỘT SÓNG DÍNH KHỚP 

Viêm cột sông dtnh khớp là gì? 

Là bệnh lý viêm cột sống và khớp cùng chậu mạn tính. Bệnh chủ yêu gặp ở 
nam giới trẻ tuổi và có mối liên hệ với HLA B27 (95% dương tính). 


Nguyên nhần 
Nguyên nhân cụ thê và sinh bệnh học chưa rõ. uy nhiên, nó được 
cho răng có liên quan đên HLA B27. 


Triệu chứng 

«Tư thế dấu hỏi. 

«_ Cột sống tre: do vôi hóa các dây chẳng. 

se . Đau và cứng khóp: tăng khi vận động. 

Cận lâm sàng 

- _XN máu: huyết thanh âm tính với yếu tố dạng thấp. 

° CĐHÀA: X quang ngực và CHT đánh giá sự thay đối của cột sống. 
Điều trị 

- - Bảo tồn: giáo dục bệnh nhân. Vật lý trị liệu. 

se Nội khoa: giảm. đau (NSAIDs) và DMARD, e.ø. sulphasalzine (đầu tay). 
« Ngoại khoa: phẫu thuật điều chỉnh cột sống. 

Biến chứng 

se  Loãng xương. 

se . Gãy xương cột sông. 

- - Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, như đột quy và nhồi máu cơ tim. 





Sơ đồ 10.3. Viêm khớp liên quan viêm cột sống 


https://tieulun.hopto.org 


lÔ 0 9.4),0//120/9.;/0()¡) 


Gout là øì? 
Gout là bệnh viêm khớp do vi tinh thể, gây ra 
bởi sự lắng đọng các tỉnh thể urat. Các tinh thể 
muối natri urat thường lắng đọng ở khớp đốt 
bàn ngón chân (ĐBNC). Gout liên quan đến 
ngón chân cái gọi là podagra (bệnh gout ngón 
chân cái). 
Nguyên nhân 
Có nhiều nguyên nhân nhưng những nguyên 
nhân chủ yêu làm tăng nồng độ urat có thể là 
nguyên nhân cơ bản. Ví dụ: CHẬM TRẼ: 
Bệnh bạch Cầu. 
Liên quan tới hội chứng Lesch-NyHan. 
Suy thẬn. 
Tăng acid uric Máu. 
Rượu: 
Thuốc lợi tiỂu (nhóm thiazid). 


Triệu chứng 

°  Sưng, nóng, đỏ, đau ở các khớp bị 
ảnh hưởng, thường là khớp đốt bàn 
ngón chân gặp ở 50% bệnh nhân. 

° Hạt tophI (sự lắng đọng urat) có 
thể xuất hiện ở bề mặt gân như khuỷu 
tay hoặc trên ta. 

° - Có thể có triệu chứng sỏi thận. 


S19 ?/0IIN TU): 


So o00(07,106/011: 


an lầm sảng 
° - XN máu: nồng độ urat huyết thanh, TPT TB 
máu ngoại vi, ure, điện giải đồ, creatinin, tốc độ 
máu lắng, CRP. 
° - Mức lọc cầu thận: đánh giá chức năng thận. 
..... nghiệm dịch khớp: dương tính nếu xuất 
hiện tinh thê muối natri urat thể lưỡng chiết. 





https”/tieulun.hopto.org 


Phân biệt Gout giả với Gout Điều trị Biến chứng 


fiiriEtitrtriay tetpreRyibdBN T7? reo 
KG = lôi sông: giảm rượu bia, chê độ ăn ít s_ Sỏi thận. 
Khớp ĐBNC l cổ điển purin. Kiểm tra thuốc bệnh nhân đang s- Hạt tophi. 
= 3 : n dùng và ngừng thuôc có thê gây bệnh 
Loại tĩnh thê | TinhthêCalci | Tỉnh thể natr trat Xin Tổ độn thiazide, TY 
se Nội khoa: 
©_ Giảm đau. 


: NR.. ` : ` . © Cấp: colchicine và steroIds. 
inh dạng tính thê| Hình bình hành "rẽ... 


lên vi quang học| Thể lưỡng chiết Thê lưỡng chiết đồn ệilh niệm iönpicHfls1tg081HB/1iTi119L 
âm tính dương tính mạnh 


pyrophosphat 





0 009.4i.0)01-010.6;10)0) Sơ đồ 10.4 Gout 


https://tieulun.hopto.org 


U nguyên bào xương 
s - VỊ trí: đôt sông. 
se . Giông u xương dạng xương. 


U xương 

se - VỊ trí: Xương sọ. 

s . Liên quan đên hội chứng Gardner (hội 
chứng có môi liên hệ với gen APC trên NST 
số 5). 


U tế bào không lồ 
° - VỊ trí: đầu xương (các xương dài). 
° Hình bong bóng xà phòng. 


\9?108II1.19 144.100 0i04)00) (7. 


Sơ đồ 10.5 Các khối u xương 


Sarcom xương 

° VỊ trí: hành xương (các xương đài) 

° Yếu tô nguy cơ: bệnh Paget, phóng xạ, u 
nguyên bào võng mạc có tính gia đình. 

° - Chủ yếu ở trẻ em. 

°_ Hai đỉnh: 75% ở trẻ <20 tuổi, 

tăng lên ở người >60 tuổi. 


Sarcom sụn 

° _ Vị trí: ông tủy xương đùi, xương cánh tay 
xương chảy, xương chậu, xương vai, xương 
sông, Xương sọ và vùng sọ-mặt. 


Sarcom Ewing 

° VỊ trí: thân xương (xương dài), xương 
chậu, xương vaI, các xương sườn. 

° Dạng vỏ hành. 

° - Xâm lấn mạnh. 

° _ Chủ yếu ở trẻ em. 





https://tieulun.hopto.org 


U xương dạng xương 

° - VỊ trí: xương đùi, xương chày, các 
đốt ngón, đốt sông. 

° - Phân biệt tốt nhất với các tôn 
thương trong vỏ trên CT. 

° _Ô bệnh. 


U nội sụn 

se - VỊ trí: trong tủy xương. 

- Khối u thuộc sụn.. 

« - Nhìn thấy ở các đốt ngón. 


L Xương sụn 
° VỊ trí: hành xương (các xương đài) 
° Nhiêu nhât trong các tôn thương xương lành 





Sơ đồ 10.5 _U Xương 





https://tieulun.hopto.org 


` U08 1)N0912:):0.4)00):15ã0011)/2:8i1077) 





SI0E?100I0.9:7)/1./0ì0.4)./0//700401))/2: 8.107.) 


LOANG XƯƠNG 
Loãng xương là øì? 
Là bệnh lý xương đặc trưng bởi sự mất các bè xương và tăng 
nguy cơ gãy xương. Phố biến ở phụ nữ đã mãn kinh do giảm 
nông độ estrogen và tăng tiêu xương. 
Nguyên nhần 
Không có nguyên nhân đơn độc gây ra loãng xương nhưng 
có các yêu tô nguy cơ dẫn đến bệnh, bao gồm: 

Giảm estrogen bảo vệ ở phụ nữ đã mãn kinh. 

Dùng steroid kéo dài. 

Tuổi già. 

Nghiện rượu. 

Thuốc lá. 

Tiền sử gia đình. 

Chế độ ăn thiếu calci. 

Rối loạn nội tiết như tiểu đường, cường giáp. 
Triệu chứng 
Thường không có triệu chứng cho đến khi bệnh nhân xuất 
hiện gãy xương bệnh lý. Bệnh nhân có thể gầy sút cân, 
đau lưng và gù lưng khi thăm khám. 


NHUYEN XƯƠNG 

Nhuyễn xương là gì? 

Là rối loạn chuyên hóa xương đặc trưng bởi thành 
phần khoáng chất thấp và thiếu hụt vitamin D. Dẫn tới 
mềm xương, tuy nhiên, mật độ xương bình thường. Ở 
trẻ em gọi là bệnh còi xương. 

Nguyên nhân 

Nhớ REVOLT: 


5s _ Kháng vitamnn D. 

5 Thiếu hụt vitamin D. 

se Loạn dưỡng xương (thận). 

se _ Bệnh gan. 

°_ Nhuyễn xương do khối u. 

Triệu chứng 

s _ Đau xương. 

s _ Đau cơ. 

se _ Gãy xương bệnh lý. 

Cận lầm sàng 

° _ XN máu: TPT TB máu ngoại vị, ure, điện giải đồ, 
creatinin, XN chức năng gan, tuyến giáp, glucose, 
calci máu, phosphat máu, alkalin phosphatase, 
hormon cận giáp và nồng độ vitamin D. 

° CĐHA: X quang đánh giá mức độ gãy xương. 





https://tieulun.hopto.or 


Cận lâm sàng 

se . XN máu: TPT TB máu ngoại vị, ure, điện giải đồ, creatinin, 
XN chức năng gan, tuyên giáp, glucose, calci máu, phosphat 
máu, nồng độ alkaline phosphatase và hormon cận giáp. 

- Chụp X quang năng lượng kép (DEXA) để đo đậm độ 
xương: chân đoán khi T-score >-2,5. 

-  CĐHA: X quang, CT và MRI để đánh giá gãy xương. 
Điều trị 

-_ Bảo tồn: giáo dục bệnh nhân. Loại bỏ các yếu tố nguy cơ 
như cai thuốc lá, cai rượu. Khuyến khích các bải tập “chịu sức 
nặng”. Đánh giá các hoạt động thường ngày. 

- _ Nội khoa: tác nhân điều hòa thụ thê estrogen có chọn lọc, 
calcitonin và biphosphonate. 





Điều trị 


° - Bảo tỒn: giáo dục bệnh nhân. Chế độ ăn tăng 
cường calc1 và vitamin D. 

* _ Nội khoa: bố sung vitamin D như 
cholecaleiferol và caleitriol. 

Biến chứng 

5s _ Tăng nguy cơ gãy Xương. 





Xem tiếp sơ đồ trang sau 


S0 I00100002120/04)00,175ã0010)/-)109.167- 





https://tieulun.hopto.org 


Su o(081)N09212:):0.4)00)715ã0011)/2:9.1077) 


\9E?105IIN 9:;7/1./0100 040/07/01 0./)0)/)19:/107.0(3/):)) 


BỆNH XƯƠNG HÓA ĐÁ 

Bệnh xương hóa đá là øì? 

Còn gọi là xương đá hoa, xảy ra khi các hủy cốt bào không hoạt động 
đúng. Mắt cân băng giữa quá trình tạo xương và hủy xương, khiến 
cho xương dày và dễ gãy. 


Nguyên nhần 

* - Rối loạn chức năng tế bào hủy xương. 

Triệu chứng 

se. Không có triệu chứng. 

se Can to. 

se Lách to. 

se Thiếu máu. 

Cận lâm sàng 

° _ XN máu: TPT TB máu ngoại vị, ure, điện giải đồ, creatinin, XN 
chức năng gan, tuyến giáp, ølucose, calci máu, phosphat máu, alkaline 
phosphatase và hormon cận g1áp. 

° CĐHÀA: X quang để đánh giá gãy xương. 

Điêu trị 

° Bảo tôn: Giáo dục bệnh nhân. Vật lý trị liệu. 

°. Nội khoa: vitamin D, calcitriol, erthropoletin, cortIcosteroid, øamma 
Interferon, ghép tủy xương. 

Biến chứng 

se _ lăng nguy cơ gãy Xương. 

-_ Ảnh hưởng thần kinh do chèn ép dây thần kinh. 


BENH PAGET 
Bệnh Pascet là øì? 


Là tôi loạn tái câu trúc xương dẫn tới câu trúc xương bât thường. 


Nguyên nhân 
Chưa được biệt rõ nhưng được cho răng do virus và nguyên 
nhân di truyên. 


Triệu chứng 

se _ Không có triệu chứng. 

°- Đau xương. 

se _ Gãy xương bệnh lý. 

- _ Nghe kém (nếu ảnh hưởng đến xương sọ). 

Cận lâm sàng 

° XN máu: TPT TB máu ngoại vị, ure, điện giải đồ, creatinin, XN 
chức năng gan, tuyến giáp, ølucose, calci máu, phosphat máu, alkaline 
phosphatase và hormon cận g1áp. 

° CĐHA: X quang để đánh giá gãy xương. 

Điêu trị 

*- Bảo tồn: Giáo dục bệnh nhân và kiểm soát biễn chứng. 

°- Nội khoa: bisphosphonat như tiêm zoledronate. 

Biên chứng 

°.. Sarcom sinh xương. 

e - Suy tim. 

° Tăng nguy cơ sỏi thận. 





https://tieulun.hopto.org 


;190I051059.(20801)01/)418/1/7.Ẽ1)0)08/v0)/1-ãv104./)/1: 00) 0.4)41//11000059/1))/2)10/T:7) 


Xét nghiệm Nhuyễn xương Xương hóađá Bệnh Paget 
Bhhuườg |Í — —  Bhhdường | Bhhhng 


Phosphat máu Bình thường mmwx Bình thường Bình thường 


Alkaline phosphatase Bình thường 1 11 Thay đổi tùy tiến triển của bệnh 


EM 7  ÏBmmag |1 Đmhhing [Bhhbam 





I?0190108IĐ.€28113):)11i(0/1028-1101:0iï0):15v 191072),108)/2.4)10)015ãcï9f 01) /2)/0110-) 





https://tieulun.hopto.org 


I2201501008Á0)18):1119):1550771:001018):7):8131010Ề0715118-À/ 


|;7.9(e5192ÁÁ)):0701)4i/01:ã:/1108/))807)08 4001/0710). T7) 


Dây thần kinh và 
nguyên ủy Tôn thương Nguyên nhân Nhận xét 


TK cánh tay 


(C5-C6) 
TK cơ bì (C5—C7) Liệt cơ nhị đầu, cơ cánh 


tay và cơ quạ cánh tay 


TK giữa (C5- 
TỊ) 


Trên hô trước xương trụ 


Dưới hồ trước xương trụ 


Trong cô tay 


Hiểm khi xảy ra Biến 
chứng của phẫu thuật 
Trật khớp 

Gãy trên lỗi cầu bệnh 
lý thân kinh 


Tổn thương nhánh 
thân kinh gian côt 
trước của TK giữa 


Rách cô tay 


Hội chứng ống cổ tay (HC 
OCT) 


Liệt cơ delta Trật khớp vai Teo cơ delta 
Gãy cô xương cánh tay 


Giảm cảm giác mặt trước bên cánh tay 


Dâu hiệu “Giáo hoàng ban phước” “Bàn tay 
khỉ” (khi nghỉ ngơi) Mật cảm giác ô mô cái. 


Hội chứng thân kinh gian cốt trước 
Mật động tác sâp bàn tay 


Dâu hiệu “Giáo hoàng ban phước” “Bàn tay 
khỉ” (khi nghỉ ngơi) Mật cảm giác ô mô cái. 


Dị cảm ở khu vực TK giữa chi phối, như mặt bên 2,5 
ngón tay. 

Đau tăng về đêm. 

Teo ô mô cái. 

Test đặc biệt để chân đoán: test Phalen và test Tinel. 
HC OCT có liên quan tới thai kỳ, thuốc tránh thai, tiếu 
đường, suy tim, bệnh to viễn cực, VKDT và øout. 





TK trụ (C8-TI) Bàn tay vuốt trụ Hội chứng đường hầm xương | Bàn tay vuốt trụ là đặc trưng cho tôn thương. 
trụ. 
Nang hạch trong kênh Guyon. 


TK quay (C5-C8) Rơi cổ tay Chấn thương: gãy xương Nếu tổn thương ở nách thường gọi là “liệt đêm thứ bảy”. 
cánh tay. Ngộ độc chỉ. 


Gốc C5 và C6 Liệt Erb- Duchenne, Liệt các cơ quay bên: Cơ dưới gaI, cơ tròn bé. 
còn gọi là liệt tay Liệt các cơ giạng: cơ trên gal, cơ delta. 
người bôi. Liệt cơ ngửa: cơ nhị đầu. 


Liệt cơ gấp: cơ cánh tay. 


C8 và TI Liệt Klumpke Đẻ khó Teo các cơ gian cối. 
Teo cơ mô cái. 
Teo cơ mô út. 
Giảm cảm giác vùng giữa bàn tay và giữa cánh tay. TT 





I?71190109226W9010101):901550/:1:1 010107072110 41411 Ể071:1107-)/ 





https://tieulun.hopto.org 


This page 1ntentionally left blank 


https://tieulun.hopto.org 


Chương 11 Hệ Sinh Dục 





MAP I1II.I Hormon sinh dục 174 
Hình II.I Chu kỳ kinh nguyệt 176 
Hình 11.2 Con đường tiết sữa 177 
Bảng II.2 Thai kỳ và sự tiết sữa 178 
Bảng lI.I Uvú 180 
MAP 11.3 Tăng sản lành tính tiền liệt tuyến 184 
Hình 11.3 Phân vùng tuyến tiền liệt 185 
MAP 11.4 Ung thư tiền liệt tuyến 186 


lễ [311i 18 Ð)ì 


https://tieulun.hopfo.org 


lã[o i01: 189))10 Map II.1 Hormon sinh dục 


PROGESTEKRONE INHIBIN ESTROGEN 
được tiết bởi được tiết bởi được tiết bởi 
se Hoàng thể, nhau thai, vỏ thượng thận và tĩnh ° Tế bào Sertoli. ° Buông trứng và 
hoàn. Chức năng nhau thai.. 
Chức năng -e Ức chế FSH Chức năng - 
Duy trì thai kỳ. Làm phát triên bộ phận sinh dục . 


Sản sinh chất nhày cổ tử cung. Phát triển vú. 
Tăng nhiệt độ cơ thể. Tăng trưởng nang trứng 
Ức chế LH và FSH. Tăng trưởng nội mạc tử cung.. 
Giãn cơ trơn tử cung. Làm tăng đáp ứng với thụ thể estrogen, LH 
Làm giảm đáp ứng với thụ thê estrogen. Và progesfteron. 
Tăng tiết tuyến nội mạc tử cung. - _ Ức chế FSH và LH thông qua cơ chế 
Phát triển động mạch xoắn tử cung feedback 
Làm mềm dây chăng trong thời kỳ mang -_ Kích thích tiết prolactin. 
thai. 5 Kích thích tăng LH gây ra sự rụng trứng. 
- Tăng vận chuyền protein. 








\ P.0 os[0)9//00)/00))00)000)0()0(v 


https://tieulun.hopto.org 


Hormon kích thích - 

nang (FSH) được tiêt 
bởi 

- _ Thùy trước tuyến yên. 
Chức năng 

-_ Kích thích tế bào 


Sertoli tạo androgen kết 
hợp với protein. 

5 Kích thích tế bào Sertoli 
tạo Iinhibin. 


lệ [311i 18 Ð)ì 1v 


TESTOSTERONE 
được tiêt bởi 
- _ Tế bào Leydig của tinh hoàn và vỏ thượng 
thận. 
Chức năng 
Mang đặc tính sinh dục nam. 
Phát triển dương vật và cơ. 
Tăng trưởng túi tĩnh. 
Đóng đĩa sụn đầu xương.. 
Biệt hóa ống dẫn tinh,túi tỉnh và mảo tinh. 


Hormon tạo hoàng thể (LH) 
được tiêt bởi 

- Thùy trước tuyến yên. 

Chức năng 

-_ Kích thích tế bào Leydig tạo 
testosteron. 

se _ Gây ra sự rụng trứng. 








\/1908000000p[9)6i›10):0-))0): 1701010 


https://tieulun.hopto.org 


lễ [3ì 18091010 Hình 11.1 Chu kỳ kinh nguyệt 
70/01 851069.)010 À2 4)/)019/.12)0)/07 


Bậc I: Tăng estrogen làm tăng sinh nội mạc tử cung trong lúc 
tiêu nang Graff trưởng thành. 


Bậc 2: Tăng estrogen làm tăng bộc lộ thụ thể của hormon giải 
phóng gonadotrophimn (GnRH) ở thùy trước tuyên yên. 
Hơn thê, tăng estrogen còn làm tăng LH. 


Bậc 3: LH tăng lên gây ra sự rụng trứng vào khoảng ngày 14. 


Bậc 4: Hoàng thể tiết progesteron giúp duy trì nội mạc tử cung 
cho sự làm tô. 


Bậc 5: Khi trứng được thụ tính không làm tô, hoàng thê thoái 
hóa làm progesteron giảm xuông. 


Bậc 6: Progesterone không còn duy trì lớp nội mạc tử cung, vì 
vậy nội mạc tử cung bong tróc ra. 





https://tieulun.hopto.org 


lệ [311i 18 Ð)ì 1e 


11185 Ä®i).0:0) 7101-5011 781172 


Nhân trên thị 
và nhân cạnh 
não thất của 
vùng dưới đôi 


Thùy sauyên |<©= 


Prolactin Oxytocin 


Tông sữa 


Thần kinh gian sườn 4-6 





Hình 11.2 Con đường tiết sữa 
https://tieulun.hopto.org 


lệ [31051:18 Ð)ì 


Biến đối của người mẹ trong thời kỳ mang thai 
Hệ hô hâp 

° Cơ hoành nâng lên 4cm. 

5 - Giảm thể tích dự trữ thở ra. 

° _ Tăng thể tích lưu thông. 


Hệ tim mạch 

* Giảm huyết áp do progesterone làm giảm kháng lực mạch máu bằng 
cách tăng hình thành động mạch xoắn. 

° Tăng cung lượng tim. 

* Tăng thể tich máu vì hệ renin angiotensin aldosterone (RAAS) được 
hoạt hóa do giảm huyết áp. 

* Co thắt mạch máu ngoại biên (đó là lý do tại sao một SỐ phụ nữ có 
hiện tượng Raynaud). 


Hệ thận 

° Tăng kích thước thận. 

* Tăng số lần đi tiểu. 

° Tăng độ lọc cầu thận (GFR). 

° Tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu do niệu quản dài và dãn ra. 


Hệ cơ xương khớp 

* Thay đổi dáng đi. 

° Đau vùng lưng dưới. 

° Yếu dây chẳng. 

° Loạn chức năng khớp mu. 








Map 11.2 Thai kỳ và sự tiết sữa 





Viêm vú 
Viêm là øì? 
Là tình trạng viêm của mô tuyên vú. 


Nguyên nhần 

Tình trạng ứ sữa hoặc sản xuất quá nhiều sữa làm nhiễm 
trùng nhu mô vú do tụ cầu Staphylococcus aureus, nó xâm 
nhập vảo nhu mô vú thông qua tốn thương trên núm vú. Từ đó 
làm viêm vú. 


Dấu hiệu và triệu chứng 

* Khốiu sưng, nóng, đỏ, đau. 

°_ Tiết dịch núm vú. 

° Sốt. 

Xét nghiệm 

*Đây là một chân 

đoán lâm sàng. 

Điều trị 

* - Bảo tôn: giáo dục bệnh nhân. Khuyến khích người mẹ tiếp 
tục cho bú vì nó sẽ khắc phục tình trạng tắc nghẽn. 

* Thuốc: flucloxacilin. 


https://tieulun.hopto.org 


Da 

°  Vạch sẫm màu trên bụng. 
°- Ban đỏ lòng bàn tay. 

°- Sao mạch. 


Hệ tiêu hóa 
°_ Táo bón. 
° Trào ngược dạ dày-thực quản. 


* - Nguy cơ của sỏi mật, MAP 11.2 Thai kỳ và sự tiết sữa 
° - Đái tháo đường thai kỳ. 





Hệ sinh sản 

° Tăng kích thước tử cung. 
* - Dày dây chăng tử cung. 

+ Mềm cô tử cung. 

*_ Tăng tiết dịch âm đạo. 


Hệ miễn dịch 
°- Suy yÊu. 





lệ [s3ìi1:18 Ð))[e Map 11.2 Thai kỳ và sự tiết sữa 


https://tieulun.hopto.org 





Hệ Sinh Sản 















Lành tính 
hay áctính | Đặc điêm 


Lành tính | Nhỏ 

Còn được biệt như là 
được cô dịnh. 

Bờ sắc 


nhất ở phụ nữ trẻ 


U nhú 
trong ông 
tuyên 


Lành tính | Nhỏ 
Dưới núm vú 


Lành tính | To 
Giông chiệc lá 
Tăng trưởng nhanh 
Ung thư biểu Ác tính 
mô ông tuyên 


tại chỗ (DCIS) ống dẫn sữa 
Ung thư biểu mô | Ác tính DCIS mức độ cao 
dạng bã khô Đặc trưng bởi hoại tử 
trung tâm 
Chât tiệt bã đậu 


“chuột vú” do khôi u không 


Loại u lành tính thường gặp 


Máu chảy ra từ núm vú 


Từ sự tăng sản ống dẫn sữa 
Chât tiệt bã đậu, giới hạn ở 


7010500890 47) 


Xét nghiệm 

Trải qua ba phần lượng 
giá:: 

I Khám 

2 Hình ảnh học 

3 Sinh thiết 


Khám khối u 

Máu: số lượng máu toản 
thể, bạch cầu, nước tiều và 
điện giải, chức năng gan, 
chức năng tuyến giáp. 
Hình ảnh học: chụp x- 
quang vú, siêu âm, sinh 
thiết bằng kim nhỏ dưới 
hướng dẫn của siêu âm. 


Tìm đi căn bằng CXR,CT, 


MRI 


Yếu tô nguy cơ ung thư vú 


«eỔ Nữ giới 
se Lớn tuôi 


s _ Tiên căn gia đình có ung 


thư vú 


Bảng 11.1 U Vú 


Điều trị 

Điều trị tùy thuộc vào 
nguyên nhân của u vú và sự 
lành tính hoặc ác tính, có thể 
chia thành ba phương thức: 

1 Bảo tồn: giáo dục bệnh 
nhân và gia đình; được biết 
như là săn sóc Macmnllan; đưa 
ra lời khuyên về di truyền học; 
đánh giá và hỗ trợ về tâm lý. 

2 Thuốc: tiên lượng của 
bệnh được ước định qua sử 
dụng chỉ số tiên lượng 
Nottungham (NPI): 

NPI = (0.2 x kích thước 
xâm lấn) + giai đoạn hạch 
Iympho +mức độ của khối u 

Điều trị thuốc có thể phân 
thành điều trị hormon thay 
thế, hóa trị liệu hoặc 


Biến chứng 
Chết 

Di căn. 

Biến chứng của 
hóa trị liệu. 
Biến chứng của 
xạ tTỊ. 

Trầm cảm. 


https://tieulun.hopto.org 





U ống dẫn sữa Ác tính 


xâm lân 


U tiêu thùy xâm lấn Áctính Biểu hiện hai bên vú 


Ung thư dạng tủy 


Ung thư dạng 
viêm 


Bệnh Paget của 
vú 








lệ [3101:18 Ð)ì 1v 





Một khối cứng e_ Liên quan đến di truyền. 
Bờ sắc VD: BRCAI (NST 17), 
Thường gặp nhất BRCA2 (NST 13) 
Rất xâm lấn s‹ Rượu 

se Béo phì 

- Tăng tiếp xúc với 
Biệt hóa tốt estrogen như: 


© Có kinh sớm 

© Mãn kinh muộn 

©_ Sử dụng thuốc ngừa 
thai 

©_ Điều trị hormon thay 
thế 

© Giảm sinh đẻ 

© Không cho bú 


Thiếu phản ứng tạo mô xơ 
Xâm nhập hạch lympho 
Tiên lượng tôt 


Xâm lấn hạ bì và hệ 
thống bạch huyết 
Màu da cam 

Núm vú thụt vào 


Xâm nhập biểu bì của ung 
ihư biểu mô ống dẫn sữa 
Thay đổi núm vú dạng 
chàm 





Liệu pháp nhắm trúng đích 
HER2, tùy thuộc vào lọaI 
bướu 
Điều trị bằng hormon: 

phụ nữ trước mãn kinh 
được điều trị bằng tamoxIfen 
(chất điều hòa chọn lọc thụ 
thể estrogen); phụ nữ sau 
mãn kinh được điều trị với 
anastrazol (ức chế 
aromatase). Đó là do những 
thử nghiệm như ATAC đã 
chỉ ra răng ức chế aromatase 
thì hiệu quả hơn tamoxIfen ở 
phụ nữ sau mãn kinh. Nếu 
một phụ nữ trở thành mãn 
kinh trong thời gian điều trị 
sẽ có lợi ích từ sự chuyển đổi 
thuốc. 
Hóa trị liệu và xạ trị: thay 
đổi tùy thuộc vảo loại u 


Tiếp tục trang sau 


BảnglI.I U vú 
https://tieulun.hopto.org 


lệ [c31041:18Ð)ì 1v Bảng 11.1 U vú 


Uvú 


Lành tính 
hay ác tính | Đặc điềm 


BẢNG 11.1 U vú (tiếp theo) 


Xét nghiệm 


Điều trị 
Liệu pháp nhắm trúng 
đích HER2: 

Điều trị với trastuzumab 
(herceptin). Đây là một loại 
kháng sinh đơn dòng chống lại 

chuỗi thụ thể HER2 ngoài tế 
bào 

3 Phẫu thuật: mục đích cơ 
bản là loại bỏ khối ung thư 
xâm lấn và không xâm lấn 
có bờ rõ. Phẫu thuật loại bỏ 
khối u kèm xạ trị đã được 
chứng minh có hiệu quả như 
cắt bỏ tuyến vú, nhưng cắt bỏ 
vú được khuyên trong những 
trường hợp như bệnh vú đa Ô. 
Nách cùng bên nên được đánh 
giá bằng siêu âm,chọc hút bằng 


kim nhỏ hoặc sinh thiết lõi 
trung tâm. 


Biên chứng 


hftps://tieulun.hopto.org 





G1ai đoạn lâm sàng của 
nách nên được đánh giá bằng 
sinh thiết hạch lympho canh 
gác. Mục đích là tránh cắt bỏ 
nách không cần thiết. 


https://tieulun.hopto.org 


lệ [c31041:18 Ð)ì 


BPH là øì? 

Là sự phì đại lành tính cùa tuyến 
tiên liệt, chủ yếu ở vùng chuyền 
tiếp. Thường tăng theo tuôi. 


Nguyên nhân 

Sự phì đại của biểu mô và tế bào đệm của 
tuyến tiền liệt. Xảy ra ở vùng chuyên 
tiếp của tuyên và được cho là có liên 
quan đến androgen 
dihydrotestosterone. 


Dấu hiệu và triệu chứng 

Tiểu nhiều lần 

Tiểu gấp 

Tiểu đêm. 

Chèn ép bàng quang 

©__ Tiểu ngắt quãng/nước tiêu yếu/ 
nhỏ giọt. 

© _ Tiểu không hết 





Xét nghiệm 
se . Khám trực tràng: 

Tuyến tiền liệt to, nhẫn, sờ thấy rãnh 
giữa. 
- _ Thử dipstick, soi và cây nước tiểu. 
se . Máu: công thức máu, điện giải và 
creatinn, chức năng øan. 
- - Kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiệt 
liệt (PSA) — thường tăng 
se Hình ảnh học: siêu âm đường niệu, 
siêu âm qua trực tràng 


\Ủ F 0 PC: 2)(001(0 0 10070) 
J1I1/871/8)111000)À/2)0 00: ]x3s)) 


Map I1.3 Tăng sinh lành tính tiền liệt tuyên (BPH) 


Điều trị 
5 Bảo tôn: theo dõi khi bệnh nhẹ. 
- _ Hoàn thành thang điểm quốc tế về 
triệu chứng tiền liệt tuyến (IPSS). Ghi 
chép thói quen đi tiêu hằng ngày để xem 
có ảnh hưởng đến cuộc sông của BN 
không. 
-Ổ Thuốc: 
o_ Chẹn thụ thê œI 
vd. tamsulosin. 
© _ Ức chế men 5ơ-reductase 
vd. finasteride. 
e Phẫu thuật: 
©__ Cắt bỏ tuyến tiền liệt thông qua 
niệu đạo (TURP). 


Biến chứng 

°Ổ - Ứ nước tiểu. 

- - Nhiễm trùng tiểu tái 
diễn. 

s - Suy chức năng thận. 
e - Tiểu máu. 





https://tieulun.hopto.org 


Vùng chuyên tiếp 
e 10-20%ung thư 
tuyến tiền liệt 

e Tăng sinh lành 
tính tiền liệt tuyến 
(BPH) 


;I0;: BS .T1:0/)1/1-0:))/): 8/72/0811: 


Vùng xơ cơ 


Túi tinh 


Vùng ngoại biên 
s 70-80%ung thư 
tuyên tiên liệt 


Niệu đạo 


Vùng trung tâm 
s 2.5% ung thư 
tuyên tiền liệt 

e Xâm lấn 

e Lan rộng đến 

túi tĩnh 


lệ [31041:18 Ð)ì 





Hình 11.3 Phân vùng tuyến tiền liệt 


hffps://tieulun.hopto.org 


l§[s 3i: 189))10 Map 11.4 Ung thư tiền liệt tuyến 


Xét nghiệm 

- _ Khám trực tràng: tuyến to có thê đơn nhân hoặc đa nhân. Rãnh giữa thường không 
sờ thấy. 

e_ Thử dipstiek, soi và cấy nước tiểu. 

s Máu: công thức máu, điện giải và creatinine, chức năng gan. 

- . Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) -thường tăng. 

se Hình ảnh: siêu âm qua ngã trực tràng và sinh thiết.Nếu kết quả là ác tính, bệnh nhân 
nên được chụp MRI và xạ hình xương để tìm những di căn xa. Ung thư tiền liệt tuyến được 
phân giai đoạn theo hệ thông TNM. Vì có thể có triệu chèn ép bảng quang, siêu âm đường tiêu 
nên thực hiện. 


Ung thư tiền liệt tuyến là gì? 
Thường là ung thư biểu mô tuyến xuất phát từ Điều trị 
b2 b6 222222200040 00055 MAP11.4 Ung thư TUT «- Bảo tên: liên quan đến săn sóc 
Macmillan và hỗ trợ tâm lý. 
- Thuốc: 

ở Xa] 

° Liệu pháp phóng xạ. 

©_ Goserelin (Zoladex) - đồng vận 
hormon giải phóng hoàng thê (LHRH) 

© Kháng androgens, e.ø. cyprofterone. 
e Phẫu thuật: 

©_ Nội soi ô bung cắt bỏ tận gốc tuyến 
tiên liệt. 

©__ Cắt tuyến tiền liệt qua ngã trực tràng 

I0II1312)7) 


Yếu tố nøuy cơ 

5 Lớn tuổi, 

e _ Tiền căn gia đình có ung thư tiền liệt 
tuyến. 

se Châu Phi. 


Dấu hiệu và triệu chứng 
- _ Biểu hiện của BPH (trang 184). 
- Bệnh chuyên hóa: Biến chứng 
©_ Sụt cân. e Di căn. 
©_ Khó chỊu và mệt TỎI. se _ Tử vong. 
© Thường lan đên xương vì vậy có đau « Tiều không tự chủ. 
xương, gãy xương bệnh học. se. Loạn c/n cương. 





https://tieulun.hopto.org 


Chương 12 Phôi thai học 





MAPI2.1 Sự thụtinh 188 
FIGURE 12.1 Sự phát triển của phôi thai 189 
MAPI22 Tim 190 
MAP123 Phôổi 191 
MAP 12.4 Ông tiêu hóa (GIT) 192 
MAPI2.5 Thận 193 
FIGURE 12.2 Cơ chế điều hòa phân tử của phát triển thận 193 
FIGURE 12.3 Sự phát triển của thận 193 
FIGURE 12.4 Sự phát triển của não 194 
MAP 12.6 Sự phát triển của cơ quan sinh dục 195 
FIGURE 12.5 Sự phát triển của hệ sinh dục 196 


I1) 81:1) 8!1(1v 


hffps://tieulun.hopto.org 


I1) 87:1) 8!1(1v 


Các lớp của phôi và sự biệt hóa của chúng 
°- Ngoại bì --> biêu bì, hệ thông thân kinh. 
° Trung bì --> cơ , xương, mô liên kết.. 


°- Nội bì --> các cơ quan khác, ví dụ đường tiêu hóa, 
đường hô hâp. 





\ D00 VÀ 0/0/10 07)/0)70) 


Các ngày quan trọng cần nhớ 
°_ Ngày thứ 6 : thụ tĩnh. 
°® Ngày thứ 9 
©_ Phôi nang gắn vào nội mạc tử cung. 
o __ Thiếu sót hình thành. 
°® Ngày I5: hình thành phôi vỊ. 





https://tieulun.hopto.org 


I3 [010 498 p3 E.)30).11083//3:00/7.90).70)) 


Nội bì 
se mà ng ngoài phôi (màng Heuser) 
se Nội bỉ và màng ngoài phôi từ túi noãn hoàng 


Ngoại bì phôi 


e_ Các khoang nhỏ trong ngoại bì phôi là khoang ối mà 
L_—> nước ôi lâp đây 
ung 
nề 


`. 8ÿ ng Túi phôi === mm s_ Nước ôi vi chất như một chất kích thích hấp thụ và hỗ 
lên _ (phôi dâu) _ ng 5) —>| nhàng trợ cho điêu hoà nhiệt độ của thai nhì 


Lớp hợp bào nuôi 

« Không có ranh giới tế bào riêng biệt 

s _ Tạo ra các enzym trong lớp trong lá nuôi 
Lớp nguyên bào nuôi 

s _ Ranh giới các ô riêng biệt 


L_—_> - Giữa mằm phôi và lớp hợp bào lá nuôi 





I1) 81:1)8!1(1v I001117-5V.))39)/71081y72:Ể0ì7.80):10)) 


https://tieulun.hopto.org 


l3:1087:1-19/1))% I9 | 


Sự phát triển của phôi 
e _ Phát triển trong tuần 3 từ tế bào tim. 
- Vào ngày 21 các ống tim nguyên thủy hình thành từ 
2 ông tim trong và tim bắt đầu đập vào ngày thứ 22. 
Lưu ý : máu chảy qua các ông tim trong hướng từ dưới 
Em: 

©_ Thân động mạch --> động mạch chủ và thân động 
mạch phối.. 

©_ Hành động mạch là phần mịn của tâm thất phải 
(nón động mạch); phần mịn của tâm thất trái (tiền sảnh 
động mạch chủ) 

o_ thất chính --> Tạo vách liên thất. 

© nhĩ chính --> tạo vách liên nhĩ. 

©_ Xoang tĩnh mạch® phân trơn mềm của tâm nhĩ 
phải; xoang và nh; tĩnh mạch xiên của tâm nhĩ trái. 
- Tâm thất phát triển với một tốc độ nhanh hơn so với 
khu vực khác làm tim gấp thành hình dạng chữ U. 
‹ _ các vách tim bắt đầu hình thành giữa ngày 27 và 37 





„ - Retinolc acid, Rubella virus. 


-  Alcohol. 
Thalidomide. 





lỦ PS dã 2V Nìi¡) 









Cơ chê phần tử 
- NKX-2.5: ảnh hưởng hình dạng tim và 
cũng đóng một vai trò trong biểu hiện của 
HAND 1 và HAND 2, đó là điều quan 
trọng của sự khác biệt tâm thất. 

- “ức chế WNT. 

- BMP2và B MP4 cùng với các chất 
ức chế WNT chịu trách nhiệm biểu hiện 
NKX-2.5. 

- - Gen quy định tay thuận NODAL và 
LEFTY là 2 nguyên nhân biểu hiện 
PITX2: đóng một vai trò trong việc hình 



















Ví dụ về các khiếm khuyết 
.  Khếm khuyết vách liên nhĩ (ASD): 
khiếm khuyết vách thứ phát 
- ASD : khiếm khuyết vách thứ phát. 
‹e hẹp vale3 lá. 
- bất thường Ebstein's. 
-_ thông liên thất (VSD). 
-e  Pứchứng Fallot (TOF): 
© hẹp vale động mạch phôi. 
© động mạch chủ cưỡi ngựa trên 
vách liên thất. 
© thông liên thất 
©_ phì đại thất phải. 
d1L.đ0@ñn9 


https://tieulun.hopto.org 














S Ự PHÁT TRIÊN CỦA PHỎI 
-_ Trong tuần thứ 4 các mầm phổi 
hoặc túi phế nang phát triển từ phôi 

-_ nội bì --> biểu mô đường hô hấp. 
se Trung bì --> mô liên kết, sụn và 
cơ bắp. 


các bất thường 
Suy hô hấp cấp (RDS). 
thiếu hụt surfactant. 
nang phôi bẩm sinh. 


thùy phối lạc chỗ. 
r ò khí - thực quản. 


0I trưởng than 
‹ 2 tháng trước khi sinh đánh dấu sự gia 
tăng số lượng phế nang . 
‹ tế bào biểu mô phế nang loại I 
-> tạo thành hàng rào máu - không khí. 
‹ tế bào biểu mô phế nang loại 2 -- > 
sản xuất surfactant phối. 
-_ Surfactant là m giảm sức căng bê mặt. 
-_ phế nang chỉ hoản toàn trưởng thành 


|3./10)081/1:18/1010 





\ ý P.9 ĐC :[0)1 


cơ chế phân tử 

- hình thành mầm phổi và được gây ra 
bởi tăng acid retinoic, mà gây ra sự biểu 
hiện TBX4.. 

- TBX4 chịu trách nhiệm về phát triển 
đường hô hấp 


liên kêtVACTERL 

Nếu bạn thăm khám tìm thấy một trong 
những bất thường sau, hãy đánh giá xem 
còn những bất thường khác đi kèm 

‹ đốt sống bất thường. 


° hậu môn hẹp. 


° khuyết tật tim. 

° rò khí thực quản. 
° hẹp thực quản . 

- bất thường thận. 





\ 108 V6 9iTo) 





https://tieulun.hopto.org 


I3/1)80:718:Tv Map 12.4 Tiêu hóa (GIT) 

















sự phát triển của hệ tiêu hóa 
Có 4 phần ruột nguyên thủy: 

1 hầu ruột. 

2 Ruột trước. 

3 ruột giữa. \Ủ F. VN (200.17. 0(6)06))) 


4 ruột sau. 


cơ chế phân tử 


c ơ quan GIT | Gene liền quan 
thực quản 5s0X-2 


Ruột non CDXC 
mamtang TT — 910 


—Ÿ_.P già 
HOX 9-12 


tá tràng PDXT 





*- Nội bì --> biểu mô lót, các tuyến nội tiết tuyến 
tụy, tuyên ngoại tiêt tuyên tụy và tê bào gan.. 
s_ trung bì --> mô liên kêt và cơ bắp. 


bâầt thường 
- hẹp thực quản. 
» thoát vị gián đoạn bẩm sinh 


Somc hedgehog (SHH) gen gây 
ra tương tác biêu mô-trung mô và 
biêu hiện gen HOX 


° hẹp môn vị. 
- ống gan phụ. 
* túi mật đôi . 





° hẹp đường mật ngoài gan. 
* tụy hình vòng ` 
‹ thoát vị tràng rôn 
dị tật số tạng gastroschisis. 
Rò trực tràng - âm đạo. 





hơn mạ on S 


https://tieulun.hopto.org 


MAP 12.5 TH ẠN 


I3 | 010) ›498 V/v 009:1:90)/71:101190)017108:3()/Ể0170)0710) 


Sự phát triển của thận Các bất thường 
3 giai đoạn hình thành trong phát triển - NSŠT thường lặn bệnh 
của thận: thận đa nang (ARPKD). 


1 tiền thận: không có chức năng. ° NST thường trội bệnh 
2 trung thận: bán chức năng. thận đa nang (ADPKD). 


3 hậu thận: thận vĩnh viễn. "Jong 
Thận phát triên từ trung bì trung gian. - Hội chứng Denys-Drash. mâm niệu quản hình thành 


s bất sản thận. 

s thận trong khung chậu. 

"-~->~.. cảm ứng trung mô thông tạo thành Nephron qua 
qua: « WNT9B 


se FGE2 
se BMP7 


I3[010) ›498 PC 130):110:41): 0017087071) 


ầm nguyên ầm niệu Hội bề thận và 
y q lớn 
3/10) 87;12)8:1)1U Map 12.5 Thận 
https://tieulun.hopto.org 





Ï3/10)811118;111v l3IT.)014-8 X1) 80):7:10ãiy1: 0ì1- 6-19 


I3Ê)0):438V-E))80/71 014/3: N017. 8.710 


não thất bên đoan não bán cầu đại não 


não thất 3 trung não đôi thị 


công não não giữa não giữa 


phân trước não Cầu não 
tiêu não 


não thất 4 
sau 


não thất 4 hành não tủy sông 





https://tieulun.hopto.org 


sự phát triỀn cơ quan sinh sản ở nam và nữ 
s _ Từ trung bì trung gian. 

* Nam giới được khăng định bằng cách xác định 
khu vực giới tính trên NSŠT Y (gen SRY). 

* Nếu không có biểu hiện gen SRY thì phôi là nữ. 


|3/10)81/1:18/1010 


lý. xã ĐÀ -100):710:31):8.1:6)1/1. 0:01. 


Các bất thường 
s hội chứng không nhạy Androgen. 


* bẩm sinh tăng sản thượng thận. 
° lưỡng tính. 
* âm đạo bất sản. 


®cơ quan sinh dục chưa rõ ràng . 


nữ: WNT4 >DAXI >buồng trứng 





\/ CIPPJ.-80)/7:10:á1-)189:12:(8-1)4):  cì11s 
https://tieulun.hopto.org 


Ï3/10)811118/111v T101 —¬180i1:15:ạ1-¡ 9ï. 9/129:199:1)0 


I010):138 PEV-)18:)/1118:4():00176.128.1) 8.710 


Có gen SRY 


sự phát triên ở nam: , sự phát triển ở Nữ: 
se _ ông nguyên thủy (Wolffian) phát triên 
e dày lên của lớp màng trắng : 
e_ chất ức chế Mũilerian đước tiết ra từ tế bào Sertoli ° Không có lớp mảng trăng 

s- Dihydrotestosterone (DHT) - giúp phát triển đương vật và * Tử cung, âm đạo, âm vật và môi lớn phát triển 
bìu 


* ống cạnh trung thận (Mũiller) phát triển 





https://tieulun.hopto.org 


Chương 13 Rồi loạn di truyền 





MAP 13.1 Di truyền gen lặn liên kết NST X 198 
MAP 13.2 Di truyền gen lặn liên kết NST X (tiếp) 200 
MAP 13.3 Di truyền gen lặn liên kết NST X (tiếp) 202 
MAP 13.4 Di truyền gen trội NST thường 204 
MAP 13.5 Di truyền gen trội NST thường (tiếp) 206 
MAP 13.6 Di truyền gen lặn NST thường 208 
MAP 13.7 Trisomies (Thể ba nhiễm) 210 





Rồi loạn di truyền 


hffps://tieulun.hopto.org 


Rối IQIfsi! truyền Map 13.1 Di truyền gen lặn liên kết NST X 


HAEMOPHILIA A 
Haemophilia A là bệnh øì? 
Là một bệnh di truyền gen lặn liên kết NST X gây chảy máu và bằm tụ máu. 


Nguyên nhân 
se _ Thiêu hụt yêu tô đông máu VIII 


Triệu chứng 
Triệu chứng đa dạng tùy mức độ nghiêm trọng của bệnh. Chảy máu kéo dài là triệu chứng chính và điêu này 
dẫn đến phải làm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Tiên sử gia đình có thê giúp gợi ý chân đoán. 


Xét nghiệm 
e_ Thiếu hụt yêu tố VII trong huyết thanh, mức độ thiếu hụt càng nhiều, bệnh càng nghiêm trọng. 
« _ Các xét nghiệm đông cầm máu 
°_ PIT tăng còn PT bình thường 
Điều trị 
‹ - Giáo dục bệnh nhân và người thân. Tư vấn và làm test di truyền là cần thiết. Tránh dùng các thuốc chống 
đông máu, e.ø. nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), warfarin, aspIrIn. 
Thuốc 
© Mức độ nhẹ: desmopressin. 
©_ Mức độ nặng: phải truyền tĩnh mạch yếu tố VIII huyết thanh 


Biến chứng 
- . Hệ thông miễn dịch của bệnh nhân có thê chống lại yêu tô VIII đưa vào băng cách sinh các kháng thê. 
se _ Phá hủy các khớp do chảy máu tái diễn 





https://tieulun.hopto.org 


lý  ã KS))R;4ìà/21142:/07108Ì1):8.(1Đ. 


HAEMOPHILIA B 
Haemophilia B là bệnh øì? 
Haemophilia B (còn gọi là bệnh “Christmas”), là một bệnh di truyền gen lặn liên kêt NST X gây chảy máu và bâm tụ máu 


Nguyên nhân 
s _ Thiêu hụt yêu tô đông máu [X 


Triệu chứng 
Triệu chứng đa dạng tùy mức độ nghiêm trọng của bệnh. Chảy máu kéo dài là triệu chứng chính và điêu này 
dẫn đến phải làm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Tiên sử gia đình có thê giúp gợi ý chân đoán. 


Xét nghiệm 

e_ Thiếu hụt yêu tố IX trong huyết thanh, mức độ thiếu hụt cảng nhiều, bệnh càng nghiêm trọng. 

« _ Các xét nghiệm đông cầm máu 

° _ PTIT tăng còn PT bình thường 

Điều trị 

‹ - Giáo dục bệnh nhân và người thân. Tư vấn và làm test di truyền là cần thiết. Tránh dùng các thuốc chống 
đông máu, e.ø. NSAIDs, warfarm, aspIrm. 

- _ Thuốc: truyền tĩnh mạch yếu tô IX huyết thanh 


Biến chứng 
« _ Phá hủy các khớp do chảy máu tái diễn 





Rối Q1 S¡1 truyền Map 13.1 Di truyền gen lặn liên kết NST X 


https://tieulun.hopto.org 


ISY loan đi truyền Map 13.2 Di truyền gen lặn liên kết NST X 


LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE 

Loạn dưỡng cơ Duchenne là øì? 

Là một dạng bệnh loạn dưỡng cơ 

Nguyên nhân 

e- Đột biến gen tạo protein Dystrophin nằm trên cánh ngắn NST 21 (Xp2!l). 
Triệu chứng 

se ĐI lại hay bị ngã. se Giả phì đại cơ. 

se Mệt mỏi se. XƠ CƠ. 

se ĐI nhón chân/ ĐI lại khó khăn se _ Test Gower (+) 

« Yếu cơ 

Xét nghiệm 

«Test DNA: tìm đột biến gen Dystrophin 

se _ Tăng men CPK 

«_ Sinh thiết cơ: tìm đột biến gen Dystrophin 

‹ - Điện cơ đồ (EMG): tìm sự phá hủy cơ 

Điều trị 

Không có điều trị đặc hiệu. Prednisolone và thay thế creatinine nên được cân nhắc. Đến khoảng 12 tuôi, bệnh nhân phụ 
thuộc xe lăn và cần vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu. Cần hỗ trợ, giáo dục bệnh nhân và người nhà, vì đây là bệnh lí rất tàn 
khốc và cuộc sống của họ được mong đợi kéo dài từ 2Š đến 30 năm. 

Biến chứng 

s  Veo cột sống 

- - Biến chứng về hô hấp, tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp 

se Bệnh cơ tim 

se Loãng xương 





https://tieulun.hopto.org 





lý P.90 K2 ))0:ả)/:8-{20 871: 617):8.{ 18/4/09. 0(01)0)) 


HỘI CHỨNG LESCH-NYHAN 

Hội chứng Lesch-Nvyhan là øì? 

Đây là một bệnh di truyền gen lặn liên kết NST X hiếm gặp, gây tăng acid urie máu 

Nguyên nhần 

- _ Thiếu hụt HGPRT (hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase). 

Triệu chứng 

5 Rối loạn hành vi 5 Mắt kiểm soát cơ. 

e Thiểu năng trí tuệ. se _ Triệu chứng của bệnh Gout, xem trang 162 

s_ Hành vi tự làm hại mình 

Xét nghiệm 

- . Máu: Công thức máu (FBC), Ure và điện giải đồ (U&Es), chức năng gan, creatinine, urie acid, HGPRT, 
‹ Chấn đoán hình ảnh: siêu âm phát hiện sỏi urat không cản quang trên X-quang 

Điều trị 

5 _ Giáo dục người nhà 

- Thuốc: allopurinol (làm giảm acid uric máu). Với BN có triệu chứng thần kinh.. tâm thần: Xem xét benzodiazepines 
and baclofen. 

Biên chứng 

s_ Gout, s°_ Tự làm hại mình 

s«_ Sỏi thận. 





IS IIT.14 Si! NA V2) Map 13.2 Di 1À 201 1911;1001507 | 8)|SSIĐ.{ 


https://tieulun.hopto.org 


14918 [0:11 c1 131) 010 


\ E0) ni ì)/:075:01)0801):91<-8))154.‹ 





HỘI CHỨNG RETT 
Hội chứng Rett là gì? 
Là một rôi loạn phát triên thần kinh (chât xám của não) 


Nguyên nhần 
se _ Đột biên gen methyl-CpG găn protein-2 (MECP2) 


Triệu chứng 

e _ Rối loạn chức năng thần kinh, e.g.: 
©_ Mất điều hòa. 

©_ Giảm trương lực cơ. 

© Không có khả năng đi / Dáng đi bất thường 
©_ Múa giật. 

s Hành vi tự kỷ, e.g.: 

©_ Giảm giao tiếp bằng ánh mắt 

©_ Thiếu hụt lý thuyết về tâm ý. 

© Giảm tương tác xã hội 

©_ Thiếu giao tiếp 

© Hay hét lên 


Xét nghiệm 
se DNA: Giải trình gen MECP2 


Điều trị 
se. Giáo dục người nhà bệnh nhân 
se _ Thuôc: điêu trị biên chứng 


HỘI CHỨNG AICARDI 

Hội chứng Aicardi là gì ? 

Là bệnh di truyền gen lặn liên kết NST X, do thiếu hụt một phần/ toàn bộ 
thê chai. Bất thường võng mạc và động kinh là triệu chứng hay gặp. 


Nguyên nhần 
Nguyên nhân chính xác chưa được biệt, có lẽ do đột biên gen mới 
được di truyện gen lặn liên kêt NST X cho thê hệ sau 


Triệu chứng 
s Co giật ở trẻ em 


Xét nghiệm 
se _ X-quang: CT hoặc MRI tìm bât sản thê chai 


Điều trị 

e_ Giáo dục người nhà bệnh nhân. Liệu pháp ngôn ngữ giao tiếp, tâm thần kinh, 
thần kinh và vật lý trị liệu 

-_ Thuốc: không có điều trị đặc hiệu. Điều tị động kinh, xem trang 146-15I 


Biến chứng 
se Não úng thủy 
s Nang não 





https://tieulun.hopto.org 


Biến chứng 

se Loạn nhịp tim 

s« Động kinh 

s _ Trào ngược dạ dày thực quản 
se Loãng xương. 


HỘI CHỨNG KLINEFELTER 

Hội chứng Klinefelter là ø1? 

Là một hội chứng xảy ra ở nam giới khi có thêm một NST 
giới tính X, trở thành XXY 


Nguyên nhần 
se Thêm một NSTX 


Triệu chứng 
«_Thiểu năng sinh dục 
s® Dài các chị 

se _ Dậy thì muộn 

® Vúto 

se Vô sinh 





Rồi loạn di truyền 


lý P.9 KT ))8:yià/3:8-4)/871:6172:8.1108)//19. 00012.) 





Xét nghiệm 
e_ Chân đoán trước sinh. 
s« Nông độ FSH và LH. 


Điều trị 

s_ Giáo dục bệnh nhân và người nhà. Tư vẫn đi truyền 

- Thuốc: Không có điều trị đặc hiệu. Điều trị các bệnh phối hợp như trầm 
cảm depression, là bệnh thường gặp trong nhóm này 


Biên chứng 
s_ Vô sinh 
s Trâm cảm 


Map 13.3 Di truyền gen lặn liên kết NST X 
https://tieulun.hopto.org 


Rối loạn di truyền Map 13.4 Di truyền gen lặn NST thường 


BỆNH HUNTINGTON 
Bệnh Huntington là ø1? Xét nghiệm 





Là một bệnh thoái hóa thần kinh, đi truyền gen trội NST thường se _ Xét nghiệm gen đề khẳng định chân đoán 


Điều trị 
Nguyên nhân e_ Giáo dục người nhà. Tư vân di truyền 


«Ổ Bất thường gen huntingtin nằm trên NST 4. e Thuốc: Không có điều trị đặc hiệu. Điều trị các biến chứng 


- - Dẫn đến lặp lại chuỗi (CAG)n Biên chứng 
‹_ Chuỗi (CAG)n lặp lại càng dài, khởi phát bệnh càng sớm Co giật 
Suy giảm trí nhớ 

Triệu chứng Khó nuốt 

Khởi phát ở khoảng 35 tuôi Trâm cảm 

Giảm khả năng phối hợp vận động tiến triển Chứng lo âu 

Múa giật 

Suy giảm nhận thức 

Thay đổi nhân cách 


\ý P. 0K, 8))0:4)) 211 
Hà) LÊN 9 gì) Ð b2 M1) v)2)112 





https://tieulun.hopto.org 


HỘI CHỨNG ĐA POLYP TUYẾN CÓ 
TÍNH CHÁT GIA ĐÌNH (EAP) 

Hội chứng EAP là øì? 

Là một bệnh di truyền gen trội NST thường, gây 
ra hàng ngàn polyp phát triển ở ruột già, mở đường 
dẫn tới ung thư đại tràng. 


Nguyên nhân 
se. Đột biên gen APC trên NST Š 


Triệu chứng 
se Đại tiện phân máu 
s . Dâu hiệu của u ác tính, xem trang 48 


Xét nghiệm 
Xem trang 48 
e . Xét nghiệm gen và nội soi đại tràng đê chân đoán 


Điều trị 
s _ Phẫu thuật cặt bỏ đoạn đại tràng bị ảnh hưởng 


Biến chứng 
s Ung thư đại tràng 





Rối loạn di truyền 


HỘI CHỨNG EHLERS-DANLOS 
Hội chứng Ehlers-Danlos là øì? 

Đây là một bệnh của mô liên kết, hậu quả của 
khiếm khuyết collagen 


Điều trị 
s« _ Giáo dục người nhà bệnh nhân 
- Thuốc: Không có điều trị đặc hiệu. 
Điều trị biến chứng 
Nguyên nhần 
- - Khiếm khuyết enzym tổng hợp collagen typelvà Biến chứng 
type IH se _ Bệnh van tim 
- - Biến dạng khớp, e.g. viêm xương 

Triệu chứng khớp và vẹo cột sóng. 

Nhớ là D-B-V se Sahậumôn 
5 Duỗi quá mức 
-Ổ Bằm tụ máu 
se - Viêm xương khớp (khởi phát sớm) 


-_ Biến chứng khi mang thai 


Xét nghiệm 

e _ Test tìm đột biến gen collagen 

e _ Sinh thiết da xác định type bệnh collagen 

5e . RCHO cho bệnh van tim và giãn động mạch chủ 


\/DIUPEY, Đi ì)/: 7575: 01)/8))1505101):0):1) 


https://tieulun.hopto.org 


Rỗi loạn di truyền 


\/EUPET.9Đ Bi /-085.-10:(018)1`50G1:1).)):75) 


lý P- vã KX-3))81w1/2):8-{2:804)) 





) Mễ 107211550131) 


BỆNH XƠ CỨNG CỦ 
Thê nào là bệnh xơ cứng củ? 
Đây là bệnh gây ra các u lành tính phát triên ở nhiêu cơ quan 


Nguyên nhân 
5 Đột biên gen TSCI and TSC2. Gen TSCI mã hóa protein hamartin. 
Gen TCS2 mã hóa protein tuberm. 


Triệu chứng 
Triệu chứng phụ thuộc vào vị trí các khối u, egø.: 
U mõ-cơ-mạch thận: đái máu. 
U tim: loạn nhịp tim. 
Ban đỏ hình bướm trên mặt 
Đốm màu xám 
Mắt mèo 


Xét nghiệm 

e _ Soi đáy mắt 

- - Kiểm tra da với đèn Wood tìm đốm màu xám và ban đỏ hình bướm 
se - X-quang: CT, MRL, ECHO (u cơ), siêu âm thận (u mõ-cơ-mạch). 





HỘI CHỨNG MAREAN 
Hội chứng Marfan là øì? 
Đây là bệnh của mô liên kết do rối loạn sự hình thành fibrillin-I 


Nguyên nhân 
° Đột biên gen FBNI. 


Triệu chứng 

— Ngón tay chân dài, Loạn thị, Đau ngực, Phìinh và bóc tách động mạch 
chủ 

— Bọng nước, Giãn phế quản 

— Da xanh tím, U nang (xương sống), Hẹp eo động mạch chủ. 

— Mảnh khánh, Trật thủy tinh thê 

— Ngực ức gà/ lõm, Khẩu cái cao, Đánh trông ngực 


Xét nghiệm 

e- Đây là một chân đoán lâm sàng 

- _ECG và ECHO để theo dõi biến chứng tim mạch 
-  MRI cột sống để theo dõi biến chứng thần kinh. 


https://tieulun.hopto.ord 


Điêu trị Điêu trị 


«_ Giáo dục người nhà «_ Giáo dục người nhà. Tư vấn di truyền. 
- _ Thuốc: Không có điều trị đặc hiệu. Điều trị biến chứng - _ Thuốc: Không có điều trị đặc hiệu. Điều trị biến chứng. 
: e.ø. chẹn befa (nếu không có chống chỉ định) đề điều trị tăng huyết áp 
Biên chứng e _ Phẫu thuật: để điều trị biến chứng. 
se Suy thận - 
2 Trạng thái động kinh Biên chứng 
se _ Tử vong đột ngột trong động kinh (SUDEP). Phinh/ Bóc tách động mạch chủ 





Bệnh van tim 
Glaucoma. 
Vẹo cột sống 
Trầm cảm. 





ISRY IQ1fsi! truyền U10 Đi Ii4ì1A 910] gen trội NST thường 





https://tieulun.hopto.org 





1 401819:1:8010:41)//2):1 


THÁT ĐIEU FRIEDREICH 

Thất điều Eriedreich là øì? 

Đây là bệnh di truyền gen lặn NST thường, gây ra thoái 
hóa thần kinh 


Nguyên nhần 
«_ Độ biến gen FXN trên NST 9 gây ra lặp lại chuỗi 
GAA và bât thường sản xuât frataxmn. 


Triệu chứng 
-_ Dáng đi bất thường 
-_ Rối loạn ngôn ngữ 
se Bệnh cơ tim 


Xét nghiệm 

e lest gen 

e Đo dẫn truyền thần kinh 

e _ECG (biến chứng tim mạch) 

e _ Vitamin E: loại trừ thiếu hụt vitamin E (một chân đoán 
phân biệt) 


Điều trị 

se. Giáo dục bệnh nhân và người nhà. Liệu pháp ngôn 
ngữ giao tiếp và vật lý trị liệu 

- Thuốc: Không có điều trị đặc hiệu. Điều trị biến 
chứng 





lý P- xã KN.Ñ)) ¡1à (24) 
Hà 1 P11 8à Š Mà 9/1)v131112 


\/DIUIENĐEnìì)/-):057-:011:8))15400101)70):15) 


PHENYLXETON NIỆU 

Bệnh Phenylketon niệu là gì? 

Đây là bệnh di truyền gen lặn NST thường gây tăng 
Phenylalanine do thiếu hụt enzym Phenylalanine 
hydroxylase (PAH). Phenylalanine được chuyên hóa tạo 
ra Phenylpyruvate thay vì TyrosIne. 


Nguyên nhân 
se. Độ biên gen mã hóa PAH 


Triệu chứng 

se _ Không có triệu chứng khi sinh 

se. Khó khăn nghiêm trọng trong việc học tập 
se Động kinh 


Xét nghiệm 
e_ Test Guthrie để chân đoán 


Điều trị 
s«_ Giáo dục người nhà. Tư vân di truyền 
se _ Chê độ ăn thâp Phenylalanine suôt đời. 


Biến chứng 
e_ Vẫn đề về thần kinh, hành vi 
se Động kinh 





https://tieulun.hopto.org 


Biến chứng 

se Bệnh cơ tim 

s° Vẹo cột sông 

- Bàn chân quặp (cô chân cao) 
s«_ Đái tháo đường 

s _ Giảm thính lực 













Xơ nang 
Xem trang 22. 


Thalassaemia 
Xem trang 96. 


`) 
ˆ^ 


hiếu máu hồng cầu 
hình liêm (Xem trang 94) 


\/DIUIENĐEnìì)/-):757:011:8))/500101)70):1 





I4)181910Ể5)118531)/2)1] 


https://tieulun.hopto.org 





I 401801: c1 1w1) 010 


HỘI CHỨNG DOWN 
Hội chứng Down là øì? 
Hội chứng Down là dạng thể ba nhiễm phố biến nhất, 
đặc trưng bởi những triệu chứng vả dấu hiệu đặc hiệu 


Nguyên nhân 
s Trisomy 2I. 


Triệu chứng 

se Khó khăn trong việc học tập 

e Thấp 

s Mũi tẹt 

- Khe mắt xếch 

- Nếp ngang đơn độc ở bản tay (Rãnh khi) 
-_ Khoảng trống giữa ngón chân I và 2 
Xét nghiệm 

s Test trước sinh: siêu âm đo độ mờ da gáy 
se _ X-quang khung chậu: loạn sản xương chậu 
- _ECG và ECHO với biến chứng về tim 
mạch 

Điêu trị 

s«_ Giáo dục người nhà 

e Thuốc: điều trị biến chứng 

- _ Phẫu thuật điều trị biến chứng 

Biên chứng 

se Thông liên nhĩ 


\ ý FD\ xã k Tri Ì 7) 


tam bội 











Map 13.7 Thê tam bội 


HỘI CHỨNG EDWARD 

Hội chứng Edward là gì? 

Hội chứng Edward là dạng thê ba nhiễm đứng hàng 
thứ 2 


Nguyên nhân 

s 'IrIsomy ]8. 

Triệu chứng 

se Bàn chân vẹo 

s« Khó khăn trong việc học tập 

-- Bàn tay năm chặt 

«Tai ở vịt trí thấp 

s Hàm nhỏ 

s« Khe hở môi vòm miệng 

«Tinh hoản lạc chỗ 

Xét nghiệm 

e_ Phân tích NST đề xác nhận chân đoán. 
- ECG và ECHO với biến chứng tim 


mạch 
Điều trị 


«_ Giáo dục người nhà và hỗ trợ đặc biệt, 
cuộc sông kéo dài mong đợi khoảng 4 
tháng đến l năm 

Biến chứng 

s Hẹp eo động mach chủ 

se Thông liên nhĩ 


https://tieulun.hopto.org 


Thông liên thất 

Hẹp tá tràng 

Lơxêmi cấp dòng lympho 
Bệnh Alzheimer 

Suy tuyến giáp trạng 


HỘI CHỨNG PATAU 
Hội chứng Patau là gì? 
Là một bất thường NST 


Nguyên nhân 
s Trisomy l3 


Triệu chứng 
Khó khăn trong việc học tập 
Bệnh tim bẩm sinh 
Khe hở môt1/ vòm miệng 
Tật đầu nhỏ 
Tật thừa ngón 
Bàn chân vẹo 


I3421819-1189118531)1/214] 


se Thoát vị bẹn 


s _ Thoát vị vùng rôn bâm sinh. 


e Bất sản thận 


Xét nghiệm 

e_ Phân tích NST xác nhận chân đoán 

‹ _ECG và ECHO với biến chứng tìm mạch 
Điêu trị 

«_ Giáo dục người nhà và hỗ trợ đặc biệt, cuộc 
sống kéo dài mong đợi dưới l năm 


Biến chứng 

- _ Thoát vị vùng rôn bâm sinh (Omphalocoele). 
e Thận đa nang 

- Thông liên thất 

e Thoát vị bẹn 





Map 13.7 Thể tam bội 
https://tieulun.hopto.org 


This page 1ntentionally left blank 


https://tieulun.hopto.org 


Chương 14: Các bệnh khác 





BẢNG 14.1 Những vẫn đê ở trẻ sinh non 214 
BẢNG 14.2 Những vấn để ở trẻ sơ sinh sinh đủ tháng 1Í» 
SƠ ĐÔ 14.1 Thoát vị 216 
SƠ ĐÔ 14.2 Glaucoma 218 
SƠ ĐỎ 14.3. Mất thính giác 220 


Các bệnh khác 
https://tieulun.hopfo.org 


'Ô@V-1U0)72)/1/18:4:Ể-10 


Rôi loạn 


Tôn tại ông động mạch 


Dễ mất nhiệt 


Tăng nguy cơ nhiễm trùng 


Viêm ruột hoại tử 


Bệnh võng mạc do sinh non 


Loạn sản phê quản phôi 





BẢNG 14.1 Những vấn đề ở trẻ sinh non 


7.05 08))0/)0/0 00 /10./0./118:/-1)001(8/00) 
Lưu ý 


Tiếng thôi liên tục 
Mạch nảy 
Điều trị: Chât ức chê tông hợp Prostaglandin, indomethacin and ibuprofen 


Nguyên nhân: 

Lớp mỡ dưới da mỏng 

Mắt nhiệt qua da mỏng 

Diện tích bề mặt lớn so với thể tích cơ thể 


Do hâu hết IgG chuyên giao từ mẹ sang con trong 3 tháng cuối 


Sự lây lan vi khuẩn từ bệnh ruột thiếu 

máu cục bộ 

Xquang cho hình ảnh các quai ruột căng phông do khí trong lòng ruột vả thành 
ruột non mỏng 

Điều trị bằng kháng sinh kết hợp với điều trị hỗ trợ; có thể yêu cầu can thiệp phẫu 
thuật nếu cần thiết 


Ảnh hưởng tới mạch máu võng mạc và có nguy cơ dẫn tới mù loả 
XQ cho hình ảnh dạng mờ 


https://tieulun.hopto.org 


7.0 (PL |0): 00/10 0:/20108:4-1)001.00:010)01).15, 
Rối loạn Lưu ý 
Hít sữa Tăng ở trẻ hở hàm ếch 


Thở nhanh thoáng qua ở trẻ | CXR cho thấy dịch ở rãnh liên thuỳ bé 


sơ sinh 
Hít nước ối phân su CXR cho hình ảnh phối tăng sáng, khu vực vững chắc và có băng chứng của sự phá huỷ 
Nhiễm trùng Ví dụ điện hình: 


s_ Streptococcus nhóm B 

° . Viêm màng não 

5 Viêm kết mạc: 
©  Streptococcus nhóm B 
© _ Listeria monocyfogenes 
©  Escherichiacoli 


° _ Viêm ganB 


Tăng áp động mạch phôi Tình trạng đe doạ tới tính mạng 
kéo dài ở trẻ sơ sinh Điêu trị băng hít nitric oxide và sildenafil 





'Ô:TU)¡72)/1:0 4i71v BẢNG 14.2 Những vấn đề ở trẻ sinh đủ tháng 


https://tieulun.hopto.org 


'Ê[ 1U012/1/8/4(1:10 Map 14.1 Hernias 


Thoát vị là øì ? 

Thoát vị là tình trạng lỗi ra của 1 tạng 
hoặc 1 phần của tạng xảy ra do dự suy 
yếu của khoang chứa tạng đó 


Có nhiều type khác nhau 

của thoát vị, ví dụ: 
Thoát vị bẹn. 
Thoát vị đùi. 
Thoát vị giản đoạn. 
Thoát vị rốn: Đây là thoát vị 
thường xảy ra ở nam giới và - 
nguyên nhân do sự suy yêu của rôn. 
Nó luôn tự hôi phục 
Thoát vị đường mô: suy yêu bởi một can 
thiệp phẫu thuật chưa được hỏi phục 
hoàn toàn. 





SƠ ĐỎ 14.1 Thoát vị 








THOÁT VỊ BẸN 
Phân loại 
Có 2 loại thoát vị bẹn: 
«Trực tiếp: 
o_. Nguyên nhân: Do sự suy yếu của thành bụng. 
©. VỊ trí trung g1an giữa các tĩnh mạch vùng hạ vỊ. 
e_ Gián tiếp: 
o. Nguyên nhân:Do sự suy yếu bẩm sinh của lỗ bẹn trong. 
©. VỊ trí ngoại vi tĩnh mạch vùng hạ vỊ. 
o_ Thường xảy ra hơn thoát vị trực tiếp. 


Dấu hiệu và triệu chứng 

- _1 khối ở vùng bẹn. 

- - Khối thoát vị có thê gồ cao lên trong một số trường hợp như ho hoặc 
đứng lâu. 

°_ Thay đối kích thước. 

s Đau: khói thoát vị như bi nghẹt, ví dụ: tôn thương mạch cung cấp máu cho 
khôi 


Cận lầm sàng 
s- Đây là 1 chấn đoán trên lâm sảng. 
- . Cận lâm sảng: Siêu ânchohìnhảnh khối thoátvị 


Điều trị 
- _ Phấu thuật sửa chữa khối thoát vị là biện pháp điều trị hàng đầu. 


Biến chứng 
5 Thoát vi nghẹt. 
5 Thoát vị cầm tủ. https://tieulun.hopfto.ore 


Thoát vị gián đoạn 
Phân loại 
Có 2 loại thoát vi gián đoạn: trượt và lăn. 


Nguyên nhân 

Sự suy yêu của cơ hoành làm cho dạ dày và ruột chui lên khoang ngực. Có 
những yêu tô nguy cơ làm thoát vị xảy ra thường xuyên, ví dụ: béo phì và 
táo bón 


Dấu hiệu và triệu chứng 
5. Những triệu chứng của bệnh trào ngược thực quản dạ dày (GORD), xem 
trang 42. 


Cận lầm sàng 
® NỘI SOI. 
s_ Uống barit cản quang. 


Điều trị 
‹_ Giống điều trị GORD,xem trang 42. 


Biến chứng 

s Thoát vị nghẹt 

-_ Xoắn dạ dày 

- Những biến chứng của GORD, xem trang 42. 


'Ô;1UẢ01:)/108 471v 


Thoát vị đùi 

Nguyên nhân _ 

Do sự suy yêu của ông đùi 

s - VỊ trí ở dưới và phía ngoài so với øa1 mu. 
se Thường xảy ra ở nữ giới 

s Nguy cơ cao của thoát vi nghẹt. 


Dấu hiệu và triệu chứng 
° Khối ở bẹn. 
-_ Xu hướng không thay đối. 


Cận lầm sàng 
s- Đây là một chân đoán lâm sàng 
-_ Cận lâm sảng: Siêu âm cho hình ảnh khối thoát vị 


Điều trị 
-_ Phấu thuật sửa chữa khối thoát vị là biện pháp điều 
trị hàng đâu. 


Biến chứng 
s Thoát vị nghẹt 
s_ Hình thành lễ rò. 


SƠ ĐÓ i4.i Thoát vị 





'Ô ;TU)01:)/1008 411v IV), AI €J[)01 9)0ạ7:) 


Glaucoma là øì ? 

Glaucoma là một nhóm rối loạn về mắt đặc trưng bởi mất 
thị trường, biến đổi đĩa thị và tốn thương thần kinh thị giác. 
Nhãn áp (IOP) luôn tăng nhưng có thê trong một số trường 
hợp, bình thường 


Góc mở 
Nguyên nhân: Đột biến MYOC. Nguyên nhân thứ phát là 
tắc nghẽn vùng bẻ do chân thương. 
Phố biến. 
Tăng nhãn áp 
Không đau 


Góc đóng 
s . Nguyên nhân: Có thê chia thành nguyên nhân nguyên phát và 
thứ phát: 
o_ Tiên phát: Tiền phòng nông 
o Thứ phát: chân thương và u thê mi. 
Đây là một tình trạng cấp cứu. 
Vùng ngoại vi mống mắt gắn chặt mảng vùng bè 
Tăng nhãn áp từ vì cản trở dòng chảy thuỷ dịch. 
Đau đớn 











SƠ ĐÒ 14.2 11110011721 


Điều trị 

° Bảo tồn: Giáo dục bệnh nhân. Sàng lọc hàng năm 

° Thuốc: 

© Tương tự Prostaplandin, VD. latanoprost: 

- Cơ chế (MOA): Tăng dòng chảy thuỷ dịch. 

o Đối kháng thụ cảm thê Beta, VD. betaxolol: 

- Cơ chế:} Sản xuất thuỷ dịch 

o Đôi kháng Alpha-2, VD.brimonidine: 

- Cơ chế: } sản xuất thuỷ dịch vả tăng dòng chảy thuỷ dịch 

© Đối kháng alpha có chọn lọc, VD. adrenaline: 

- Cơ chế:} sản xuất thuỷ dịch 

- Không được sử dụng đối với thể glaucoma góc đóng 

© Tác nhân co đồng tử (parasympathomimetics),VD.pilocarpine: 
- Cơ chế: Tăng dòng chảy thuỷ dịch bằng cách làm co đồng tử 
và mở rộng màng lọc thuỷ dịch 

© Các chất ức chế carbonic anhydrase, e.ø. dorzolamide: 

- Cơ chế: giảm tiết thuỷ dịch bằng cách ức chế cacbonic anhydrase 
trong các cơ thể mi 

© Chất ức chế cholinesterase,VD.physostigmine 









https://tieulun.lopto.org 


Đặc điêm 


- _ Thay đôi thị trường do mất thị trường ngoại vi 
5 Tăng nhãn áp. 
- - Biến đối đĩa thần kinh thị giác 


'Ô ;1U)0/:)/108.4i1:1v 


Cận lâm sàng 

s_ Đo nhãn áp: đo áp lực trong mắt. 
Soi đáy mắt 
Kiểm tra thị trường: G1ai đoạn muộn, đặc 
trưng là thị trường ống nhòm 
Soi góc tiền phòng: đánh giá góc tiền phòng 
Quét laser soi đáy mắt. 
Quét laser phân cực kế 





Biến chứng 
° Mù loà 


DS?//7ICUIUTT-HOT 





lô TẾ ¡12010118 4(1;1v SƠ ĐÔ14.3 Điếc 


TIÉP NHẬN DẦN TRUYẾN 
Điếc tiếp nhận là øì ? Điếc dẫn truyên là gì ? 
Đây là tình trạng mất thính giác xảy ra do vẫn 
đề ở tai trong hoặc có liên quan đến dây thần 
kinh tiền đình ốc tai 


Cận lầm sàng 
° _ Máu: tìm nguyên nhân 
nêu có chỉ định 


- _ Kiểm tra thính giác thính 
lực 

se Test Weber. 

s Test Rinne. 


Đây là mắt thính giác xảy ra do sự bất 
thường/tăc nghẽn tai giữa hoặc ông tai. Nó 
có thê hôi phục 





Nguyên nhân 
- _ Bắm sinh: 
©o  Rubella. 
©. Nguyên nhân do gene, e.ø. Hội chứng 
Alport 
`. SƠ ĐÒ14.3 Điếc 
Chân thương mũi. 
Chấn thương đầu 
Nhiễm trùng, VD. Viêm màng não, 
bệnh sởi, quai bỊ, g1ang mai. 
Giảm thính lực tuổi già. 
Khối u,VD.u dây thân kinh thính giác. 
Thuốc độc đối với tai, VD. 
aminoglycosides, furosemide. 
Bệnh Ménlère. 


Nguyên nhân 
- _ Bấm sinh: 
o_ Bất thường các xương nhỏ 
©o  Hẹp tai 
o. Biến chứng của hội chứng Down 
và chuỗi hội chứng Pierre Robin 
Mắc phải: 
Sáp 
Viêm tai giữa chiếu sáng 
Keo tai 
Thủúng màng nhĩ 
Xóp xơ tai 
Rối loạn chức năng ống Eustachian 





Biên chứng 


s Phiên muộn 


® Loâu 





Điều trị 


Điều trị 

5 - Điều trị bảo tồn: bệnh nhân và giáo dục bệnh 
nhân. Khuyên về một vài chương trình ngôn 
ngữ kí hiệu nếu có thể. Máy trợ thính (nêu 
không phủ hợp với công việc thì có thể cân 
nhắc cấy ghép ốc tai điện tử vào tai giữa) 
Thuốc; Kháng virus, kháng nắm hoặc kháng 


sinh nêu có chỉ định https://tieulun.hopto.org 





s- Điêu trị nguyên nhân 





Phụ lục 1 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh 


Tiêu Chuẩn 
Framingham Criteria Suy tim sung huyết 
New York Heart Association Classification | Suy tim 

Viêm NTM nhiễm khuẩn 

Trào ngược dạ dày - thực quản 
Hội chứng ruột kích thích 


Xuất huyết tiêu hóa trên 


Duke Criteria 

The Los Angeles Classification 
The Rome III Criteria 

The Rockall Risk Scoring Criterla 
The Child-Pugh Grading System 
The Truelove and Witts Criteria 
The Vienna Criteria 

The Rifle Criteria 

MRC Classification 

The McDonald Criteria 

Duke”s Criteria 

Amn Arbor Staging 

Beighton Criteria 


Xơ gan và nguy cơ chảy máu trong 
Viêm loét đại tràng 
Bệnh Crohn 
Tổn thường thận cấp 
Đánh giá cơ lực 
Bệnh đa xơ cứng 
Ung thư đại trực tràng 
U limpho Hodgkmn và non - Hodgkin 
Tăng động khớp 
PsorlasIs Area and Severity Index Bệnh vây nến 
Cardiac Failure, Hypertension, Age, Diabetes,| Đánh giá nguy cơ đột quy ở bệnh nhân rung 
Stroke system (CHADS2) Score 


ORISK Score Đánh giá nguy cơ tim mạch trong I0 năm 


mac B1 





221 
https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 2 Các trang web hữu ích 


P5. Trang | Trang Web 


http:/www.nIce.org.uk/nicemedia/Iive/13099/50526/50526.pdi 


Nhỏi máu MI with STEMI: http://www.nIce.org.uk/nicemedia/live/ 
cơ tim 14208/64410/64410.pdf 


Unstable angina and NSTEMI: http://www.mice.org.uk/ 
nicemedia/1ive/12949/47924/47924.pdf 


Secondary prevention: http://www.nIce.org.uk/nicemedIia/ 
pdỨCG4SNICEGuidance.pdf 


http://guidance.nice.org.uk/nicemedia/1ive/13549/55663/55663.pHf 


Viêm nội tâm Prophylaxis against infective endocarditis: 
mạc nhiễm http:/www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG64NICEguidance.pdf 


Bến Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of 


infective endocarditis: 
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/30/19/2369.full.pdf 


Tăng huyết áp http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/13561/56015/56015.pdf 
http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/13561/56008/56008.pdf 


Rung nhĩ http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/10982/30054/30054.pdf 
Full guideline: 
http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/10982/30055/30055.pdf 
https://cardiology.ucsf.edu/care/clinical/electro/fib-management.html 

Viêm phổi https:/www.brit-thoracic.org.uk/Portals/0/Guidelines/ 

Pneumonia/CAPQuickRefGuide-web.pdf 


Giãn phế quản 22 | https:/www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical- 
information/bronchiectasis/bts-guideline-for-non-c†- 


bronchiectasis/ 


https:/www.brit-thoracic.org.uk/documenrt-library/clinical 
information/asthma/btssign-asthma-guideline-quick-reference- 
guide/ 

Full guideline: 

https:/www.brit-thoracic.org.uk/documenr-library/clinical- 
information/asthma/btssign-guideline-on-the-management-of- 
asthma/ 


http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13029/49399/49399.pdf 


Full guideline: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13029/49425/49425.pdf 





222 
https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 2 Các trang web hữu ích 


http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13465/54202/54202.pdf 


Huyết khối Including Wells score: 
TM sâu http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13767/59720/59720.pdf 


Thuyên tắc http://www.nice.org.uk/nicemedlia/live/13767/59720/59720.pdf 


phôi http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1746692/pdf/ 
v058p00470.pdf 


Tràn khí màng https:/wwww.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical- 
phối information/pleural-disease/pleural-disease-guidelines-2010/ 
pleural-disease-guideline-quick-reference-guide/ 


http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13762/59549/59549.pdf 

Hội chứng ruột 38 | http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11927/39622/39622.pdf 
kích thích 

È uai Ba http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/14189/64216/64216.pdf 
tràng 


| Bệnh Crohn _ | 40. | http/wwwnice.org.uk/nicemedia/live/13936/61001/61001.pdf 
| Viêm ganB_ | 46. | http:/wwwnice.org.uk/nicemediallive/14191/64234/64234.pdf 


Ung thư đại http://www.nice.org.uk/nicemedlia/live/13597/56998/56998.pdf 
Kế HH Full guideline: 
http://www.nice.org.uk/nicemedlia/live/13597/56957/56957.pdf 


Viêm tụy cấp 50. | http:/www.bsg.org.uk/images/stories/docs/clinical/guidelines/ 
pancreatic/pancreatic.pdf 


Nhiễm trùng 58 | http:/www.sign.ac.uk/pdf/sign88.pdf 
đường tiêu 

Tổn thương 62 _ | http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/14258/65056/65056.pdf 
thận câp 

Tổn thương 62 _ | http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/12069/42117/42117.pdf 
thân mạn 


Cường giáp và | 72, 74 | http:/www.btf-thyroid.org/images/stories/pdf/tft_guideline _ 
SUY giáp final_version_july_2006.pdf 


Ung thư tuyến http:/wwww.btf-thyroid.org/images/stories/pdf/thyroid_ cancer _ 
giáp guidelines_2007.pdf 


Đái tháo Type Ï: 
đường http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/10944/29393/29393.pdf 


http:/www.nice.org.uk/nicemedlia/live/10944/29396/29396.pdf 


Type 2: 
http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/12165/44320/44320.pdf 





223 
https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 2 Các trang web hữu ích 


Disease Page 
No. 


Hội chứng https:/www.endocrine.org/~/media/endosocliety/Files/ 
Cushing Publications/Clinical%20Practice%20Guidelines/Cushings_ 
Guideline.pdf 


Thiếu máu http:/www.momentum.nhs.uk/pathology/Haematology/ 
Guidelines%20on%20anaemia.htm 


Iron deficiency anaemia: 
http:/Awww.bsg.org.uk/pdf_word_ docs/iron_ def.pdf 


BENHI—-—- mm 
HPAweb_ C/1194947343507 

lao | 108 | hữp/wwwniceorg.tlnicemedialiMell342253642/53642pd{ - 
[Độtquy 140 | hữp/MMuawwniceorg.uknicemediaive/l2018/41331/41331pdf — 
[Độngkih 146 | hữp/wwwanieorguiiieemediMjl — 


http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/10984/30088/30088.pdf 
http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/10930/29199/29199.pdf 


Viêm khớp http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12131/43329/43329.pdf 


dạng thâp Full guideline: 


http:/www.nice.org.uk/nicemedlia/live/12131/43326/43326.pdf 


Thoái hóa khớp http:/wwww.nice.org.uk/nicemedia/live/14383/66527/66527.pdf 
http:/www.webmd.com/osteoporosis/living-with-osteoporosis-7/ 


Vin nên http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/13938/61190/61190.pdf 
http:/www.sign.ac.uk/pdf/sign121.pdf 

Viêm khớp vậy http:/www.sign.ac.uk/pdf/sign121.pdf 

luc http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/1 31 10/50422/50422.pdf 

Loãng xương Primary prevention: 
http:/www.nice.org.uk/nicemedia/live/11746/47176/47176.pdf 
Secondary prevention: 
http:/www.nice.org.uk/nicemedlia/live/11748/42447/42447.pdf 


http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG37NICEguideline.pdf 





224 
https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 2 Các trang web hữu ích 


Ung thư vú Advanced: http://www.nice.org.uk/nicemedIia/live/ 
11778/43308/43308.pdf 
Early and locally advanced: http://www.nice.org.uk/ 
nicemedia/Iive/12132/433 14/433 14.pdf 
Referral for suspected cancer: http://www.nice.org.uk/ 
nicemedia/Iive/10968/29814/29814.pdf 


http://www.nIce.org.uk/nicemedia/Iive/12145/43839/43839.pd 





225 
htfps://tieulun.hopto.org 


Sơ Đô Tư Duy 


dành cho sinh viên Y khoa 


Cuôỗn sách này được trình bày dưới dạng sơ đồ tư 
duy giúp cho sinh viên dễ dàng ghi nhớ các kiến thức 
trong suốt cuộc đời học Y, đặc biệt hữu ích trong các kì 
thi. Cuỗn sách gồm hơn 100 sơ đồ với các chủ đê khác 


nhau 


-_ Đáng tỉn cậy — các chủ đề được trình bảy dưới dạng 
sơ đô tư duy, một công cụ hữu ích trong học tập, đã 
được chứng minh giúp cải thiện khả năng nhớ của 


sinh viên. 


° _ Linh hoạt —- thích hợp cho việc bắt đầu học về một 
chủ đề mới, hoặc khi ôn tập cho các kì thi 

-_ Phù hợp cho sinh viên — dùng trực tiếp các sơ đồ 
trong giáo trình. 

-_ Hệ thông - theo câu trúc của các trường Y 

-_ Dễ hiểu - sinh viên viết dành cho sinh viên đọc. 


CRC Press 
Taylor & Francis Group 
an informa business 


WVWVW.CTICHOICS5S.COIT 




































































6000 Broken Sound Parkway, NW Kce3bb 

Suite 300, Boca Raton, FL 33487 TSBN: ñ7ñ-1-8øø-50ñ31-ø 
711 Third Avenue II 
New York, NY 10017 

2 Park Square, Milton Park 

Abingdon, Oxon OX14 4RN, UK fJ”7B1hãn ˆZ5i31z2 


https://tieulun.hopto.org 


